ĂN CHAY 


QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Tâm Diệu 


Nhà xuất bản Ananda Viet Foundation 


Copyright © 20 7 Tâm Diệu ẽ Ananda Viet Foundation 
All rights reserved. 
ISBN-I3: 978-I54I 92546 
ISBN-LO: I541192540 


Nguyện cầu cho muôn loài chúng sinh được sông 
an lạc và hạnh phúc. Nguyện câu cho thê giới 
không còn chiên tranh, tàn phá và chêt chóc. 


MỤC LỤC 


Đi Nghe Buổi Thuyết Trình về Ăn Chay 
của BS ]J. Bernard-Pellet (Hoang Phong) 


Thực Phẩm Có nguôồn Gốc từ Thực 
Vật: Nền Tảng Của Sức Khỏe 


Tại Sao Ăn Thịt Có Nguy Cơ Bị Bệnh 


Tại Sao Ăn Chay Có Thê Phòng Ngừa 
Được Bệnh Tật 


Ngăn Ngừa Bệnh Tật 
Phòng Chống Bệnh Tim Mạch 


Không Ăn Thịt Làm Trái Tim Khỏe 
Hơn 


Ăn Thuần Chay Trái Tim Khỏe Mạnh 


Ăn Thuần Chay Có Đủ Dinh Dưỡng 
Không? 


Bảo Vệ Môi Trường Sinh Thái 


21 


34 


43 


56 
65 


71 


TỊ 


63 


S7 


10 


II 


12 
13 
14 


15 


16 


TÂM DIỆU 
Ăn Chay và Lòng Từ Bi 


Có Phải Con Người Được Tạo Ra Đề 
Ăn Thịt Động Vật 


Chế Độ Ăn Chay và Vitamin B12 
Chuyên Đồi Chế Độ Ăn Uống 
Quan Điểm Về Ăn Chay của ADA Mỹ 


Thông Tin Mới Nhất về Dinh Dưỡng 
dành cho Bác Sỹ. 

Nghiên cứu mới nhất về sự liên hệ giữa 
việc ăn đậu nành với bệnh ung thư vú 


93 


100 


105 


113 


123 


128 


155 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Thay Lời Tựa 


ĐI NGHE BUỔI THUYẾT TRÌNH 


VỀ ĂN CHAY 
CỦA BÁC SĨ JÉRÔM BERNARD-PELLET.. 
Hoang Phong 


Jérôme Bernard-Pellet là một bác singười Pháp 
được một hộitâm linh Ân độ mời thuyết 
trình về chủ đề ăn chaytại Hội trường số 104 
đường Vaugtrard - Paris, ngày 2 tháng 10 năm 
2009. Là một bác sĩ và đồng thời cũng là một 
khoa học gia nghiên cứu về ăn chay, ông được 


TÂM DIỆU 


nhiều người biết đến vì sự nhiệt tâm của ông 
trong các buổi thuyết trình được tổ chức khắp 
nơi. Ông sẵn sàng đi thuyết giảng bất cứ nơi 
đâu nếu có một tổ chức nào mời. 


Bài viết này không có chủ đích lập lại toàn 
thể nội dung của buổi nói chuyện vì thật ra 
những lợi điểm của việc ăn chay đã từng được 
nhiều sách báo nói đến. Mục đích của người 
viết khi đi nghe là cỗ găng ức đoán xem động cơ 
nào đã thúc đẩy Bác sĩ J. Bernard- Pellet khuyến 
khích  việeăn chay, đồng thời đểtìm 
hiểu xem cử tọa đến nghe thuộc tầng lóp nào 
trong xã hội và họ mong đợinhững gì ở buổi 
thuyết trình? 

Trước hết người viết xin tóm lược một vài nét 
chính trong nội dung của bài thuyết trình và sau 
đó sẽ tường thuật sơ lược diễn tiễn của buổi nói 
chuyện để làm đề tài suy tư. 


1.Sơ lược nội dung buổi thuyết trình 
Định nghĩa về ăn chay 


Bác sĩ J. Bernard-Pellet bắt đầu buổi nói chuyện 
bằng cách định nghĩa thế nào là ăn chay. Theo 
ông thì âm thực của con người gồm có ba loại : 

- Ăn tạp (omnivore, omnivorous) : ăn thức ăn có 
nguôn gôc thực vật và động vật 

- Ăn chay (végétarien, végếtarisme, vegetarian, 
vegetarianism) : không ăn « thịt » của bất cứ 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


một động vật nào (bất kể là heo, bò, gà, cá, sò Ốc, 
rắn rết, côn trùng...) 

- Ăn toàn chay (végétalien, végétalisme, vegan, 
veganism) : ăn toàn thực vật, chăng những không 
ăn « thịt » của bất cứ động vật nào mà còn tránh 
hết các thực phẩm có nguồn gốc động vật như 
sữa, trứng, chất keo gelatin (trong bánh, kẹo...). 


Động cơ thúc đẩy việc ăn chay 


Bác sĩJ. Bernard-Pellet liệt kê các động cơ thúc 
đây việc ăn chay như sau : 

- Ấn chay vì sự sống của sinh vật : Mỗi năm có 
khoảng 5Š tỉ sinh vật sống trên trái đất bị giết hại 
để ăn thịt. Cá trong ao hồ, sông ngòi và đại 
dương bị giết khoảng 1000 tỉ con vừa lớn vừa nhỏ 
mỗi năm. [Có lẽ cũng cần nhắc thêm là dân số địa 
cầu gồm khoảng 6 tỉ người]. 

- Ấn chay vì môi sinh : Chăn nuôi là một trong 
những nguyên nhân hàng đầu làm ô nhiễm địa 
câu. Một phần tư tổng số khí CO? thải ra trong 
bầu khí quyên là do gia súc chăn nuôi. Các chất 
phóng uÊ của súc vật trên đất và trong nước làm 
cho địa cầu trở nên ô nhiễm. Chẳng hạn như chất 
nitrat từ phân của súc vật và cá thải ra từ các nơi 
chăn nuôi kỹ nghệ đang làm cho các quốc gia Tây 
phương điên đầu vì không tìm được giải pháp nào 
hữu hiệu và quy mô để trừ khử. 

- Ấn chay để chống lại nạn đói : Ăn thịt là một 
sự phí phạm lớn lao vì phải cần đến 10 gam chất 
đạm thực vật mới tạo được Ïl gam chất đạm trong 
thịt cá. 


TÂM DIỆU 


-Ấn chayvì kinh tẾ và Ăn chay trong mục 
đích tu tập tỉnh thân :Bác sĩ]. Bernard-Pellet 
nêu lên hai lý do này nhưng không giải thích. 
Ông cho biết là vẫn đề kinh tế không thuộc lãnh 
vực hiểu biết của ông, cònvấn đề tâm linh thì 
mang tính cách cá nhân. 


Lợi ích của việc ăn chay 


Có lẽ cũng không cần phải dài dòng về mục này 
vì phần đông ai cũng biết và hơn nữa đã có nhiều 
sách vở quảng bá những lợi ích thiết thực của 
việc ăn chay. Sau đây là một vải lợi ích của ăn 
chay liên quan đến sức khoẻ do Bác sĩ J. Bernard- 
Pellet nêu lên : 

- Ăn chay làm giảm tỷ lệ tử vong (mortalité) và tỷ 
lệ mắc bệnh (morbilité) một cách rõ rệt. Tỷ lệ tử 
vongvà mắc bệnh giám xuống từ 10% đến 15% 
đối với người ăn chay. 

-Cải thiệnsựthoải máivà mang lạicảm 
giác khoan khoái cho người ăn chay. 

- Làm chậm lại hiện tượng lão hóa của các tế bào 
cơ thê. 

- Làm giảm xuống từ 20% đến 50% các chứng 
bệnh sau đây : phì nộm, các bệnh tim-mạch 
(chứng nhói tim, nhồi máu cơ tim), huyết áp cao, 
tiểu đường, ung thư, các bệnh về thận, sa sút trí 
nhớ và giảm trí thông minh (démence), sạn thận, 
viêm khớp vì phong thấp, bệnh trĩ, ruột 
thừa...(maladies diverticulaires), bệnh thoát vị của 
một số cơ quan (hermIe)... 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 
Nên ăn chay như thê nào ? 


Bác sĩJ. Bernard-Pellet khăng định là cách ăn 
chay tốt nhất và lý tưởng nhất là cách ăn toàn 
chay. Ông nêu lên nhiều kết quả không chối cãi 
được do các khảo cứu khoa học mang lại liên 
quan đến sức khoẻ và sự ngăn ngừa và chữa trị 
đối với nhiều loại bệnh tật. Một số các kết quả ấy 
có thể liệt kê ra như sau : 


- Tăng cường sự miễn dịch (immunité) của cơ thê 
và nhật là làm gia tăng sự hoạt động hữu hiệu của 
tuyến tụy hay tụy trạng (còn gọi là lá lách). Các 
khoa học gia theo dõi một sô mâu người bị bệnh 
tiêu đường loại 2, tức loại tiêu đường thông 
thường nhật nơi những người lớn tuôi, sô người 
nảy chỉ cần ăn toàn chay trong một thời gian ngắn 
thì tình trạng bệnh lý sẽ được cải thiện một cách 
nhanh chóng, mặc dù phân lớn bệnh tiêu đường 
mang tính cách di truyền. 


- Các khoa học gia còn quan sát, phân loại và so 
sánh ảnh hưởng của việcăn chay tùy theo các 
nhóm người được đem ra thử nghiệm : nhóm 
không ăn chay, nhóm ăn chay, nhóm ăn toàn 
chay... các nhóm người nảy còn được phân 
chia theo tuổi tác, nghề nghiệp, địa lý, chủng tộc, 
môi trường (sống ở thành thị hay thôn quê)... Thí 
dụ như ở Mỹ, trẻ con mới tám tuôi đã bị bệnh tiêu 
đường loại 2 vì ăn quá nhiềubánh mì và thịt bò 
xay (hamburger), bánh ngọt (trứng, đường, bơ) và 
uống quá nhiều coca-cola (đường). Các kết 


TÂM DIỆU 


quả nghiên cứu đều cho thấy các mẫu người thuộc 
nhóm ăn toàn chay có sức khoẻ tốt hơn hết, trong 
số những người nảy nếu có ai mang sẵn các 
chứng bệnh như tiểu đường, áp huyết cao... thì 
bệnh tình của họ cũng thuyên giảm một cách rõ 
Tết, 


Các thức ăn chay có thiếu chất đạm (protein) và 
chát sắt hay không? 


Theo bác sĩ J. Bernard-Pellet thì người ăn chay ăn 
nhiều chất đạm (protein) hơn sự cần thiết của cơ 
thể rất nhiều. Ngay cả súc vậtchăn nuôi nói 
chung cũng hấp thụ chất đạm ba lần nhiều hơn 
nhu cầu cần thiết. Chất đạm là các phân tử amino 
axit kết hợp lại và tạo ra cấu trúc của các tế bào. 
Thông thường cókhoảng 20 loại protein khác 
nhau trong thực phẩm, nhưng thật sự cơ thể chỉ 
cần đến § loại protein chính. Một phụ nữ cân 
nặng 50 kg chỉ cần hấp thu mỗi ngày 40 gam 
protein là đủ. Các loạiprotein có thể tìm 
thấy trong rau đậu và ngũ cốc. 


Bác sĩJ. Bernard-Pellet không tiếc lời tán 
dương phẩm tính của đậu nành. Theo ông thì đậu 
nành là một thứthựục phẩmrất giàu các 
loại protein và có khả năng chống lại các độc 
tố histamin. Đậu nành hàm chứa tất cả tám thứ 
protéin cần thiếtvà được xếp vào loại thực 
phẩm lý tưởng nhất cho người ăn chay, nhất là ăn 
toàn chay vì đậu nành có thể thay thế sữa và 
các thực phẩm biến chế từ sữa. Đậu nành ngăn 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


ngừa rấthiệu quả nhiều chứng bệnh mãn tính 
chăng hạn như các bệnh ung bướu, nhất là ung 
thư vú, ung thư tuyến tiền liệt... Đậu nành còn 
làm chắc xương và tránh được bệnh xốp xương 
của phụ nữ khi mãn kinh... 


Ngoài các đặc tính ngừa bệnh trên đây nhờ vào 
các chất protein (36%), gluxit (30%) và lipit 
(18%) trong hạt đậu khô, thì đậu nành còn chứa 
nhiều loại hormon có cấu trúc rất gần với hormon 
oestrogen, tức là loại hormon gây động dục 
nơicon người Cácnguyên tốnảy gọi là 
isoflavon, chúng tác động giống như hormon 
O€sfrogen trong việc ngăn ngửa và chữa trỊ ung 
thư vú, tử cung, tiền liệt tuyến và đại tràng. 

Đối với chất sắt thì Bác sĩJ. Bernard-Pellet cho 
biết là các loại đậu khô và đậu nành, hạnh nhân... 
đều chứa chất sắt, các loại rau như cải bắp, rau 
dền, cải hoa (brocoli)... cũng rất giàu chất sắt. 


Một vài điều cần lưu ý cho người ăn chay : 


Theo Bác sĩJ. Bernard-Pellet trên thực tế ăn 
chay không có trở ngại hay khó khăn gì cả vì ăn 
chay đơn giản hơn lối ăn tạp rất nhiều. Không cần 
phải là chuyên gia về ăn chay mới biết cách ăn 
chay. Tuy nhiêntrong phần này Bác sĩ J. Bernard- 
Pellet cũng nêu lên tất cả các loại thuốc cần 
thiết bổ khuyết thêm cho người ăn chay cũng như 
người ăn tạp, chăng hạn như các loại vitamin 
BI2, vitamin D, Omega-3... Ông cũng nêu lên các 
tên thuốc liên quan đến các loại vitamin ấy và cho 


TÂM DIỆU 


biết cả phân lượng cần thiết, cách dùng v.v. Ông 
còn cho biết thêm có hai loại thuốc Omega-3 khác 
nhau, một thứ được bào chế hoàn toàntừ dầu thực 
vật, một thứ khác lấy từ dầu cá. 


Các vân đề khó khăn liên hệ đên việc ăn chay : 


Các khó khăn chính trong việc ăn chay : 

- Thay đổi thói quen của chính mình khi phải 
chuyền từ lối ăn tạp sang lỗi ăn chay 

- Giải thích với những người chung quanh tại sao 
mình lại quyết định ăn chay 

- Tìm thức ăn chay khi ra khỏi nhà hoặc khi đi xa 
Bác sĩJ. Bernard-Pellet còn cho biết qua kinh 
nghiệm của ông thì số bác sĩ hiểu biết tường tận 
vê ăn chay và ăn toàn chay rất hiếm. Một sô lớn 
các bác sĩvì không nắm vững vềvấn đề ăn 
chay nên thường hay khuyên mọi người không 
nên chọn lốiâm thực này. Bất cứvấn để gì 
không hiểu biết tường tận thì thường làm cho 
người ta sợ hãi. Y khoa là một ngành học mênh 
mông vì thế không phải bất cứ vị bác sĩnào 
cũng đủ sức hiểu biết tất cả. Các công cuộc khảo 
cứu y khoa quốc tế đều công nhận những lợi điểm 
về ăn chay, và sau đây là câu tuyên bố chung của 
cáchiệp hội Hoa kỳ, Gia nã đại và Pháp 
(APSARES) vẻ dinh dưỡng : 


“ Các lỗi ăn chay (kẾ cả ăn toàn chay) nếu 
được thực hiện đúng đắn sẽ rất tốt cho sức 
khoẻ, thích hợp trên phương diện dinh dưỡng 
và hiệu quả trên phương điện phòng ngừa và trị 


10 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


liệu một số bệnh tật ” (Les régimes végétariens (y 
comprs le végếtalisme) menés de facon 
appropriée sont bons pour la santé, adéquatfs sur le 
plan nutritionnel et bénéfiques pour la prếvention 
et le traitement de certaines maladIies) 

Bác sĩ J. Bernard-Pellet còn cho biết thêm một số 
các trang trên mạng Internet chỉ dẫn về việc ăn 
chay, cách nấu ăn các món chay và cách chọn lựa 
các thực phẩm chay. 


Tóm lược phần kết luận của Bác sĩ J. Bernard- 
Pollet : 


Các dữ kiện và những điều khăng định do ông 
nêu lên trong buổi thuyết trình đều được căn cứ 
vào các tài liệu y khoa quốc tế. Riêng ông thì 
ngoài các công cuộc khảo cứu, ông còn mô xẻ 
hơn 2000 tài liệukhoa học liên quan đến vẫn đề ăn 
chay và một số lớn các tài liệu này được lưu 
trữ trong Thư viện quốc gia Hoa kỳ về Y khoa, 
bất cứ ai cũng có thể tìm thấy các tài liệu ấy trên 
mạng Internet www.pubmed.org. của thư viện 
khống lồ này. Vì thế nếu có ai muốn kiểm chứng 
những điều ông nói hoặc muốntìm hiểuthêm 
về ăn chay thì có thể truy lùng các nguồn tư liệu 
trên đây. 


Tóm lại theo ông thì quan điểm của hiệp hội dinh 
dưỡng Hoa kỳ về ăn chay là quan điểm có giá 
trị toàn cầu mà chúng ta có thê tin tưởng được. 
Công việc nghiên cứu của hiệp hội này rất khoa 
học và các kết quả mang lại có thể sử dụng như 


11 


TÂM DIỆU 


những tài liệu dẫn chứng đứng đắn và hùng hồn 
nhất. 


2- Một vài cảm nghĩ sau khi tham 
dự buôi thuyêt trình 


Diên tiên của buôi thuyêt trình : 


Buổi thuyết trình khởi sự lúc 14 giờ 15 phút, cử 
tọa khoảng 40 người. Con số cử tọanhư thế 
cũng tương đối khá đông so với chủ đề thuyết 
trình và nhất là buổi nói chuyện do một hội tâm 
linh ít người biết đến đứng ra tô chức. Phần lớn 
người đến nghe thuộc vào lứa tuổi khoảng từ 40 
đến 60 và hầu hết là phụ nữ, chiếm khoảng 3⁄4 cử 
tọa. Những người đến nghe tỏ ra là những người 
thuộc tầng lớptrung lưuvà cótrình độ kiến 
thức khá cao. 


Buổi thuyết trình được diễn ra gần như dưới hình 
thức bàn tròn vì người tham dự đặt nhiều câu hỏi 
và nêu lên những thắc mắc của mình trong 
khi Bác sĩ Bernard-Pellet đang thuyết trình. Bầu 
không khí rất cởi mở, Bác sĩ J. Bernard-Pellet tỏ 
ra rất kiên nhẫn, từ tốn và trả lời tất cả các câu hỏi 
mặc dù có nhiều câu khá lạc đề. 


Bác sĩ J. Bernard-Pellet châm dứt phần thuyết vào 
lúc IŠ giờ 45 phút và sau đó thì cử tọa tranh nhau 
nêu lên đủ mọi thứ câu hỏi. Buổi thuyết 
trình chấm dứt vào lúc 18 giờ. Bác sĩ J. Bernard- 
Pellet lúc nào cũng tỏ ra điềm đạm và không nóng 


12 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


nảy, mặc dù buối thuyết trình kéo dài gần 4 
g1ờ liên tiêp. 


Các chủ đề không được khai triển : 


Trong số các lý do thúc đấy việc ăn chay thì Bác 
sĩ J. Bernard-Pellet có nêu lên hai lý do khá quan 
trọng nhưng ông lại không khai triển, lý do thứ 
nhất là ăn chay vì kinh tế và lý do thứ hai là ăn 
chay vìtu tậptâm linh. Quả thậtđây là hai lý 
do rất tế nhị. 


Tại sao kinh tế lại là một lý do liên hệ đến việc ăn 
chay ? Chúng ta đều hiểu rằng một phần kinh tế 
của các nước tân tiễn ngày nay dựa vào việc chăn 
nuôi kỹ nghệ và sản xuất thực phâm biến chế từ 
gia súc. Hình ảnh ngườinông dânchăn nuôi 
với tính cách gia đình trong nông trại của mình là 
một hình ảnh lỗi thời đối với các nước tân tiến 
ngày nay. Người nông dân phải sản xuất thật quy 
mô theo lối kỹ nghệ mới đủ sông. Sự lệ thuộc vào 
kỹ thuật bắt buộc họ phải vay mượn ngân hàng để 
trang bị và cải tiến. Nợ nằnlà một áp lực bắt họ 
phải liên tục gia tăng sản xuất đưa đến tình 
trạng dư thừa thực phẩm. Dư thừa làm giá cả hạ 
thấp, giá cả càng xuống thấp thì người nông 
dân và các tổ hợp chăn nuôi lại càng phải gia 
tăng sản xuất nhiều hơn nữa để trả nợ ngân hàng 
và giữ mức lời tạm gọi là tương xứng với sự đầu 
tư của họ. 


TÂM DIỆU 


Cái vòng lân quấn đó đãnô lệ hóa người nông 
dân và đồng thời cũng tạo ra một vấn đề nan giải 
cho các quốc gia tân tiến, vì chính phủ phải trợ 
cấp thường xuyên cho họ. Trợ cấp chỉ là một giải 
pháp vá víu, kết quả là người nông dân vẫn tiếp 
tục biểu tình đòi hỏi chính phủ phải giải quyết sự 
thua lỗ của họ. Họ kéo nhau lái máy kéo, máy cày 
nghênh ngang giữa đường phố làm tắc nghẽn lưu 
thông, hoặc ủi sập các tòa nhà hành chính địa 
phương, và gần đây họ đã đồ hàng triệu lít sữa ra 
đường cái, trong ruộng đồng để bảy tỏ sự phẫn 
nộ của họ. 


Trong khi đó thì hàng triệu gia súc bị cắt cố, thọc 
huyết, hoặc bị bắn vào đầu bằng những súng sáng 
chế riêng để giết chúng... Chúng giẫy chết trong 
yên lặng trước khi được đưa vào các dây chuyền 
xẻ thịt và biến chế thực phâm. Những con thú bị 
giết không có mộthy vọngnảo có thể trốn 
thoát và cũng không đủ trí thông minh để bảy tỏ 
sự phẫn nộ của mình như những người chăn nuôi 
chúng. Đấy là chưa kể những khổ đau mà chúng 
phải gánh chịu do các kỹ thuật chăn nuôi kỹ nghệ 
ngày nay. 


Có thê trên đây là lý do ăn chay vì kinh tế mà Bác 
sĩJ. Bernard-Pellet đã nêu lên mà ông không 
giảithích (?). Sự yên lặng của ông có lẽ cũng dễ 
hiểu vì ăn chay đề chồng lạ mộtxã hội tiêu 
thụ và biến cảimột nên kinh tế điên rồ chỉ biết dựa 
vào sựgia tăngsản xuất như một phương 
tiện sống còn thì quả thậtviệc ăn chay sẽ là một lý 


14 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


do quáyếu ớtkhông hộiđủ sức mạnh tương 
xứng. 


Mặt khác,ăn chay vì lý dotu tậptâm linh lại 
mang tính cách nội tâm và cá nhân nhiều hơn, và 
cáilý dođó chỉ có thể phát sinh từ một hạt 
giống trong lòng mỗi người. Vì thế cũng có 
thê giải thích phần nảo sự yên lặng của Bác sĩ J. 
Bernard-Pellet, nếu ông mang cáilý do đó 
để thuyết phục mọi người thì có thể chỉ làm trò 
cười cho thiên hạ và chưa chắc đã có ai đến dự 
những buổi thuyết trình của ông. Trong các xã 
hội Tây phương con người thường bị chỉ phối bởi 
sự ích kỷ và những giá trị bên ngoải, mà có rất ít 
người biết khơi động những xúc cảm từ bi trong 
lòng mình. Đây là chưa kê đến ảnh hưởng giáo 
dục và truyền thống tín ngưỡng lâu đời của họ. 
Đối với họ, con người là trung tâm của vũ trụ, và 
sự hiện hữucủa tất cả các sinh vật khác chỉ 
có mục đích phục vụ cho họ mà thôi. 


Nội dung các câu hỏi › 


Trong suốt phần trình bày và trong hơn hai 
giờ thảo luận, không thấy có một câu hỏi nào liên 
quan đếnnhữngđộng cơ thúc đấy việc ăn 
chay khác hơn động cơ tìm kiếm sức khoẻ riêng 
cho cá nhân mỗi người. Chắng hạn như các câu 
hỏi : tôi bị dị ứng bởi loại rau đậu này hay loại rau 
đậu khác, phải nấu ăn như thế nào để giữ được 
chất bổ dưỡng trong rau đậu, loại thuốc nảo tốt 
nhất để có thêm chất vôi, phân lượng phải như thế 
nào, có thể dùng liên tục hay không, uống dư 


15 


TÂM DIỆU 


thừa vitamin có hại hay không...v.v. Chưa kế rất 
nhiều câu hỏi lạc đề hay bên cạnh vấn đề, chẳng 
hạn như : có nên chích ngừa cúm heo A HINI 
hay không, đậu nành được xếp vào loại rau đậu 
(légumineux) hay ngũ cốc (céréale)... 


Tóm lại tất cả các câu hỏi của cử tọa đều hướng 
vào sựduy trì vàcải thiệnsức khoẻ của cá 
nhân mình.Tuy thếbác sĩJ. Bernard-Pellet 
vẫn trả lời tất cả các câu hỏi ấy một cách rất vui 
vẻ, tôi hết sức khâm phục sự kiên nhẫn của ông. 
Trong khi đó có những thắc mắc trong lòng tôi và 
biết đâu có thê đây cũng là những những thắc mắc 
trong lòng ông nữa, nhưng kế cả ông và tôi không 
có ai có thể trình bảy ra được, vì lý do là những 
thắc mắc đó rất sâu xa, vượt lên trên cả cái sức 
khoẻ và sự an lành của cá nhân mỗi người. Tôi 
mạn phép được ước đoán những thắc mắc trên 
đây trong lòng của bác sĩJ. Bernard-Pellet dựa 
vào vào những hoạt động hăng say của ông trong 
công tác quảng bá việc ăn chay. 


Một câu hỏi thích đáng - 


Gần sáu giờ chiều bổng có một bà khá lớn tuổi 
nêu lên câu hỏi như sau : « Ông là một bác sĩ, vậy 
vì lý do gì mà ông ăn chay 2». Câu hỏi không 
được rõ ràng lắm, theo tôi hiểu có lẽ bà ấy muốn 
nói : « Ngoài lý do sức khoẻ nhw ông vừa trình 
bày thì còn có lý do nào khác thúc đẩy ông ăn 
chay ?». Dù sao thì sau khi nghe câu hỏi ấy, 
những nét vui vẻ hiện lên trên nét mặt của ông. 


16 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Hai mắt ông sáng hắn lên và ông đã trả lời một 
cách thật trịnh trọng như sau : 


«- Bà có biết không, gia đình cha mẹ tôi làm 
nghề chăn nuôi súc vật để giết thịt. Tôi đã thấy 
quá nhiều máu chảy và sự đau đớn. Tôi không 
còn ăn thịt được nữa ›». 


Lúc đó tôi mới đưa tay và xin phát biêu như sau : 


- Thưa bác sĩ và tất cả quý vị, có ai trong số quý 
vị biết Lamartine là người ăn chay hay không ? ». 
Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước câu hỏi 
khá bất ngờ của tôi, họ giữ yên lặng và có vẻ chờ 
đợi. Bông bác sĩ J. Bernard-Pellet cất lời hỏi tôi : 


- Có phải ông muốn nói đến thi sĩ Lamartine hay 
không 2 


- Đúng như thế, đó là văn sĩ và thi hào Lamartine 
thuộc cuối thế kỷ XVIII và đầu thế kỷ XIX. 
Có một lằnkhi ông còn bé, mẹ ông đã dắt ông ra 
phố và khi hai mẹ con đi ngang một lò sát sinh, 
ông thấy những người đồ tế hai tay đầy máu đang 
giết những con vật trong nhà, máu me chảy 
ra lênh láng tận ngoài sân. Hình ảnh đó đã làm 
cho ông khiếp sợ vô cùng ». 

Bác sĩ]. Bernard-Pellet tỏ vẻchú tâm đặc 
biệt vào câu chuyện tôi vừa kể, và ông đã nói với 
tôi như sau : 

- Cám ơn ông thật nhiều, tôi không hề được biết 
về câu chuyện này. 


TÂM DIỆU 


Hóa ra động cơ thúc đây việc ăn chay của bác sĩ J. 
Bernard-Pellet cũng khá giông với trường 
hợp của thi hào Lamartine. 


Lời kết : 


Thật sự thì cũng ít có ai biết câu chuyện trên 
đây. Sở đĩtôi biết được chuyện ăn chay của thi 
hào Lamartine là vì tình cờ mua được một quyền 
sách khá xưa trong một dịp hội chợ bán đồ cũ tổ 
chức trong vùng tôi cư trú. Tựa quyền sách là 
« Những bà mẹ của các danh nhân » (Les mères 
des Grands hommes$), tác giả là Maurice Bloch, 
do nhà xuất bản Ch. Delagrave Paris phát hành 
năm 1855. 


Trong quyển sách ấy có kế chuyện về cậu bé 
Lamartine và mẹ của cậu. Tôi xin dịch và tóm 
lược ra đây vài đoạn thuộc các trang 158 và 159 
như sau : 


[... ] Bà [ tức là mẹ của Lamartine] nuôi con bằng 
lối ăn chay cho đến khi ông lên 12 tuổi, bà chỉ 
cho ông ăn bánh mi, sữa, rau và hoa quả. Tuyệt 
đôi không một miếng thịt nảo. 
Và tiếp theo đây là lời kể chuyện của cậu bé 
Lamartine : 

Một hôm mẹ tôi tình cờ dẫn tôi đi ngang một lò lò 
sát sinh. Tôi trông thấy những người đồ tế hai 
cánh tay để trần nhuộm đầy máu đang đập chết 
một con bò, các người khác thì đang giết bê và 
cừu. Những suối máu bốc khói chảy lênh 


18 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


láng khắp nơi. Tôi kéo tay mẹ tôi đi cho nhanh để 
tránh xa nơi này. 

Tác giả quyên sách còn cho biết là sau đó thì 
cậu hết sức sợ hãi và ghê tởm mỗi khi trông thấy 
thịt nâu chín. 
Ít lâu sau thì gia đình cậu gởi cậu vào trường nội 
trú, cậu hết sức khổ sở vì phải ăn những thức 
ăn giống như các đứa trẻ khác dưới sự canh 
chừng của các thấy giáo mà cậu gọi họ là những 
tên cai ngục. Cũng cần nói thêm là vảo thời bấy 
giờ trường học và việc giáo dục rất nghiêm 
khắc vì được đặt dưới sự quản lý của những 
người tu hành. 


Một hôm cậu bỏ trốn. Sau khi phát giác ra 
sự văng mặt của cậu thì nhà trường sai người đồ 
đi tìm. Người ta tìm được cậu đang đói lả và đang 
ngồi trong một quán ăn trước một đĩa trứng chiên 
mà cậu chưa kịp ăn. Người ta lại lôi cậu về trường 
và giam cậu vảo một nơi riêng. 


Nhưng hai tháng sau thì nhà trường chịu không 
nôi trước thái độ của cậu và đành dân giao trả cậu 
cho cha mẹ. 


Trước cảnh tượng khổ đau, có những người xúc 
động không chịu nổi, tuy nhiên cũng có những 
người thản nhiên, chăng hạn như những người đồ 
tê. Thật ra thì tất cả chúng ta đều hàm chứa những 
xúc cảm từ bi, nhưng những xúc cảm đó lại bị che 
lấp quá sâu kín trong lòng một số người. Tu 


19 


TÂM DIỆU 


tập có nghĩa là khơi động những xúc cảm đó 
trong lòng mình để không khiến mình giống như 
những người đồ tế đáng thương. Những xúc cảm 
ấy có thể sẽ giúp cho mỗi người trong chúng 
tacảm nhận được những rung cảm của thi 
hào Lamartine đã từ hai trăm năm trước 
nhưng đến nay vẫn còn bàng bạc qua những trang 
sách và những vần thơ của ông. Những xúc cảm 
ấy trong lòng chúng ta biết đâu cũng có thể đã 
khiếnchúng tađi nghe một buổi thuyết 
trình của bác sĩ J. Bernard-Pellet được tổ chức ở 
một nơi nào đó. Thương lắm thay cho những 
người đồ tế, vì họ vẫn là những người đồ tế suốt 
đời. 


Bures-Sur-Yvette (France), 14.II.09 
Hoang Phong 


20 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


THỰC PHẨM CÓ NGUÔN GỐC TỪ 
THỰC VẬT: NÊN TẢNG CỦA SỨC KHỎE 


Hai căn bệnh gây chết người nhiều nhất tại Hoa 
Kỳ là bệnh tim mạch và bệnh ung thư. Bệnh tim 
mạch bao gồm nghẽn mạch vành tim (coronary 
artery disease), nhồi máu cơ tim (heart attack), tai 
biến mạch máu não (nhồi máu não) (stroke), suy 
tim (congestive heart failure), và nghẽn mạch máu 
chân. Bệnh ung thư bao gồm ung thư vú, ung thư 
đại tràng và trực tràng, ung thư dạ dày, ung thư 
tuyến tiền liệt và các bệnh ung thư khác. 


Cả hai loại bệnh trên, theo các nghiên cứu khoa 
học cho biết, đều có liên hệ mật thiết với thực 
phẩm nhiều chất đạm thịt và nhiều chất béo, bao 


21 


TÂM DIỆU 


gồm cả chất béo bão hòa, chất béo không bão hòa, 
chất cholesterol mà chúng ta ăn hàng ngày. 


Được biết khi chúng ta ra đời, toàn bộ hệ thông 
mạch máu của chúng ta sạch sẽ, máu luân lưu dễ 
dàng và trái tim bơm máu làm việc bình thường. 
Dân dả theo thời gian mạch máu chúng ta nhỏ dần 
lại do chất cholesterol xấu LDL tích tụ xung 
quanh bờ thành mạch máu, và do đó trái tim phải 
bơm mạnh hơn, gây áp xuất máu gia tăng, đây gọi 
là áp huyết cao (high blood pressure) và là yếu tố 
nguy hiểm chính trong các yếu tố nguy hiểm dẫn 
đến bệnh tim mạch. 


Lượng cholesterol trong máu được cung cấp bởi 
hai nguồn: (1) thực phâm do chúng ta ăn từ bên 
ngoài, vả (2) do sự chế tạo của gan qua sự kích 
thích chất béo bão hòa. 


Nếu chúng ta ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều 
cholesterol như mỡ, thịt, nội tạng của thú vật 
(gan, lòng, tim, cật), tôm, cua, bơ, sữa, trứng thì 
sẽ đễ bị cao cholesterol. 


Vì gan của chúng ta chế tạo ra chất cholesterol 
qua sự kích thích chất béo bão hòa. Do đó, dầu 
thảo mộc hay chất mỡ động vật cũng làm tăng 
cholesterol. 


22 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Nếu gan của chúng ta tạo ra nhiều cholesterol 
mặc dù chúng ta ăn ít thực phẩm chứa chất 
cholesterol hay ít dầu, mỡ thì lượng cholesterol 
trong máu cũng sẽ tăng cao. 


Gan tạo ra nhiều hay ít cholesterol sẽ tùy thuộc 
vào yêu tố di truyền (genetics).. Những yếu tố 
khác như ít tập thể dục và mập cũng có thể làm 
g1a tăng lượng cholesterol trong máu. 


Thật ra cholesterol là một chất cần thiết cho cơ 
thể. Tuy nhiên khi lượng cholesterol lên cao, nó 
sẽ trở thành nguy hiểm. Chúng làm các mạch máu 
nhỏ hẹp lại, để cuối cùng làm tắc nghẽn các mạch 
máu này. Quá trình nảy diễn tiến âm thầm, chậm 
chạp qua nhiều năm tháng. Tùy theo nơi bị tắc 
nghẽn mả triệu chứng thay đôi khác nhau. 


Khi mạch máu tim bị nghẹt người bệnh thường 
cảm thấy tức ngực phía bên trái. Kèm theo cơn 
đau là cảm giác khó thở, ra mô hôi. Đây là dấu 
hiệu báo trước chúng ta sẽ bị nguy hiểm vì chứng 
nhồi máu cơ tim (heart attack) có thê xảy ra. 


Khi mạch máu dẫn tới bộ óc, trung tâm điều 
khiển mọi hoạt động của con người, bị tắc nghẽn 
thì phần cơ thể tương ứng sẽ bị tê liệt. Thường 
thấy nhất là nửa thân người bỗng nhiên bị bại 


23 


TÂM DIỆU 


xuội, đồng thời không nói được. Nhiều khi bệnh 
xuất hiện như những cơn tê nhẹ thoáng qua ở một 
bên người. Đây là dấu hiệu báo động cho một tai 
họa có thê xây ra bất cứ lúc nảo. Tai họa nảy có 
thê là chứng bán thân bắt toại như kể trên hay là 
một cơn hôn mê trầm trọng có thể nguy hiểm đến 
tính mạng. 


Hiện tại phương pháp chữa trị chứng cao 
cholesterol bằng cách uống thuốc, chỉ có tác dụng 
ngăn cản hay làm chậm lại sự tiễn triển của căn 
bệnh. Chưa có phương cách nào hàn gắn các tổn 
hại trên các mạch máu nảy. Vì thế phòng ngừa 
bằng cách ăn uống đúng cách và tập luyện thể lực 
lẫn tinh thần thường xuyên là phương pháp hay 
nhất để chống lại các biến chứng nguy hiểm của 
bệnh cao cholesterol. 


Đối với bệnh ung thư, các nhà khoa học cũng cho 
biết mỡ động vật như mỡ heo, mỡ bò, và bơ sữa, 
chứa một hàm lượng lớn chất cholesterol và chất 
béo bão hòa (saturated fat), có khuynh hướng thúc 
đây một số tế bào ung thư nào đó phát sinh, nhất 
là ung thư vú. Sự chuyển hóa thành năng lượng 
của chúng có tác dụng đối với kích thích tố nữ, 
mà kích thích tổ nữ lại có tác dụng thúc đây sinh 
ra ung thư vú, ung thư thân tử cung và ung thư 
buông trứng. 


24 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Các nhà khoa học ở khắp nơi trên thế giới đã mất 
nhiều chục năm để tìm ra nguyên nhân gây nên 
hai loại bệnh trên và họ kết luận rằng chỉ có một 
chế độ dinh dưỡng ít chất béo, nhiều ngũ cốc lứt 
(nguyên chất, chưa chế biến), rau đậu, trái cây 
tươi và các thức ăn giầu chất xơ khác có thê giúp 
ngăn ngừa các bệnh tim mạch và ung thư. Họ 
cũng khăng định chế độ ăn nhiều thịt, cá,và bơ, 
sữa, của người Tây Phương không thế nào không 
sinh ra bệnh được, bởi vì chức năng sinh lý của 
con người thích hợp nhất với một chế độ dinh 
dưỡng bằng thực phẩm từ nguồn thực vật. Báo 
Newsweek, trong số đầu của thập niên 1980 đã 
cảnh giác: "7hực đơn quá dôi dào của người Hoa 
Kỳ đã là nguyên nhân của nhiều chứng bệnh 
nghiêm trọng và sẽ còn tệ hại hơn nữa. Các nhà 
nghiên cứu nay đã được thấy rõ thực phẩm của 
họ trên bản ăn là nguyên nhân chính của các căn 
bệnh tìm mạch và ung thư." 


Bác sĩ Neal Barnard, M.D., bác sĩ Dean Ornish, 
M.D., bác sĩ McDougall, M.D., và bác sĩ Mitchel 
Gaynor, M.D., là bốn vị bác sĩ trong số các vị bác 
sĩ nổi tiếng của hậu bán thế kỷ thứ 20, đã đi tiên 
phong trong việc phòng ngừa và trị liệu bệnh tật 
bằng thực phẩm rau đậu củ quả, một thứ 
alternative foods cho alternatve medecIne. Cả 
bốn vị bác sĩ đã xuất bản rất nhiều sách viết về 


25 


TÂM DIỆU 


cách phòng ngừa bệnh tim mạch và ung thư bằng 
thực phẩm rau đậu củ quả. Họ khuyên bệnh nhân 
nên 5ó ăn thịt cá, chỉ nên ăn rau, đậu, ngũ cốc 
lứt, trái cây, luyện tập thể lực và tỉnh thần thường 
xuyên. 


Thực phẩm rau đậu củ quả, mà dân chúng Hoa 
Kỳ quen gọi là "healihy ƒoods" mang lại cho 
chúng ta nhiều lợi ích về sức khỏe, có khả năng 
làm giảm chất cholesterol trong máu, tức giảm 
thiêu mức độ lâm bệnh tim mạch. Ngoài ra chúng 
cũng có khả năng ngăn ngừa các bệnh ung thư, 
bệnh tiểu đường, bệnh xốp xương cùng là các 
triệu chứng rỗi loạn tiền mãn kinh nơi phụ nữ. 
Các nhà khoa học thuộc các nghiên cứu học viện 
Hoa Kỳ NCI, NRC, và PCRM, khuyên chúng ta 
sáu điều: (Soạn giả tổng hợp) 


1.Không ăn nhiều chất béo nói chung, và nên 
loại bỏ hoàn toàn chất mỡ thịt động vật, vốn sẵn 
chứa nhiều chất cholesterol và chất béo bão hòa 
(saturated fat). 


2. Nên ăn nhiều và thường xuyên các thực 
phẩm rau, đậu, ngũ cốc lứt và trái cây có tiềm 
năng chống ung thư: Những loại rau có mầu 
đậm như xanh đậm và vàng hay đỏ, có chứa 
phytochemicals: beta carotene, carotenoids, 


26 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


dithiolthiones, lycopene, lutein, gemstein, 
1soflavones; vitamin C, E, folic acid, calcium, và 
nhiều chất bổ dưỡng khác, như broccoli, bí rợ 
(kabocha), khoai lang (sweet potato, yam), cà rốt, 
cà chua, hột đậu nành, vân vân. Những thứ này 
đều có tác dụng nâng cao khả năng loại tế bảo 
chống tế bào ung thư, chống lại sự tấn công của 
sự ốc xít hóa, đồng thời có tác dụng thúc đây nhu 
động của ruột, thải bỏ nhanh chất độc hại ra khỏi 
cơ thể. Những thức ăn khác như hành, tỏi, cần tây 
có chứa chất allyl sulfides cùng những thức ăn có 
chứa nhiều chất selenium, axit folic, và những 
loại có chứa nhiều chất molybdemum, như bí đỏ, 
rau cải trắng vân vân cũng có tác dụng chống ung 
thư. 


3. Ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau: Trong 
thức ăn thiếu một thành phần nào đó lâu dài dễ 
gây ung thư như thiếu các loại viatmin A, vitamin 
B2, vitamin C, vitamin E, và chất xơ, trong thời 
gian dài có thể dẫn đến ung thư ruột và ung thư dạ 
dày. Vì vậy trong khẩu phần ăn hàng ngày cần 
phải làm cho cơ thê hấp thu đủ các loại chất dinh 
dưỡng, vitamin, chất khoáng, chất xơ, và nước 
đầy đủ mới có thể sông khoẻ mạnh, chống được 
bệnh tật, nhất là bệnh ung thư. Nên nhớ là không 
có bất kỳ một loại thực phẩm đơn độc nào bao 
hảm đầy đủ các chất dinh dưỡng mà cơ thể cần 


27 


TÂM DIỆU 
đền. 


4. Nên thay đổi thói quen ăn uống không hợp 
lý, như thích ăn các thức ăn quá cay, quá chua, 
quá nóng, quá lạnh hoặc quá cứng, ăn như vậy sẽ 
kích thích hệ thống ruột và niêm mạc dạ dày, dễ 
sinh viêm, hình thành những ô loét, tạo cơ sở sinh 
bệnh ung thư. Tránh ăn nhanh, nuốt vội, làm cho 
nước bọt không tiết ra đầy đủ, gây trở ngại cho 
tiêu hoá và không phát huy được tác dụng chống 
ung thư của nước bọt. Tránh ăn nhiều và thường 
xuyên các loại thức ăn chiên, nướng, hun khói 
cũng như các loại dưa muối, vì những thức ăn này 
có thê sinh ra chất gây mầm mống ung thư. 


5. Những thực phẩm khô, như bắp, đậu phộng, 
đậu nành, gạo v...v... để lâu bị mốc, có thể sinh 
ra chất COrporin. Chất này chịu được nhiệt độ cao, 
chịu được axít, khi nấu ăn, khó có thể phá huỷ 
được nó. Chính nó lại là chất gây mầm mồng ung 
thư. Cho nên phải cân thận, khi bị mốc, phải vo, 
đãi, rửa nhiều lần thật sạch và nâu bằng nồi áp 
suất mới có thê giết chết được các mầm mốc, phá 
huỷ được chất corporin. 


6. Cần bỏ hắn rượu và thuốc lá: Thực tế hút 


thuốc lá gây nên ung thư đã được cả thế giới công 
nhận. Người nghiện thuốc lá hoặc hút nhiều thuốc 


28 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


lá dễ bị ung thư phối. Uống rượu có tác dụng kích 
thích trực tiếp rất mạnh đối với dạ dày, dễ gây 
viêm dạ dày. Người nghiện rượu, tỷ lệ phát sinh 
viêm dạ dày tới 80%. Lượng rượu nhiều vào cơ 
thể sẽ sinh xơ cứng gan, dễ phát triển thành ung 
thư gan. Đặc biệt vừa uống rượu, vừa hút thuốc là 
cực kỳ nguy hại đối với sức khoẻ con người. 


Trong sáu điều khuyến cáo trên, có hai điều quan 
trọng đầu tiên đã được bác sĩ Neal D. Barnard, 
M.D., khai triển thành một chính sách dinh dưỡng 
mới "The New Four Food Group” cho người dân 
Hoa Kỳ vào năm 1991. Ông và hội đồng y khoa 
gồm 3.400 bác sĩ, do ông làm chủ tịch, đã khuyên 
chúng ta nên thiết lập một kế hoạch ăn uống cho 
có đầy đủ chất bố dưỡng để bảo vệ sức khỏe và 
ngăn ngừa bệnh tật bằng cách: (1) Thay thế hoàn 
toàn các thực phẩm có nguồn gốc thịt động vật 
(animal sources) bằng các thực phẩm có nguồn 
gốc thực vật (plant foods). (2) Thay thế các thực 
phẩm tỉnh lọc (refined foods) và thực phâm biến 
chế (processed foods) bằng thực phẩm nguyên 
chất chưa tỉnh lọc (unrefned foods). (3) Giảm các 
thực phẩm đóng hộp hay thay thế hắn các thực 
phẩm này bằng thực phẩm tươi (fresh), đông lạnh 
(frozen) và khô. 


Thực phẩm có nguồn gốc thịt động vật bao 


29 


TÂM DIỆU 


gồm thịt, cá, chim, tôm, cua, sò, ốc, hến và trứng 
bơ, cheese, sữa; chứa nhiều chất cholesterol, chất 
béo bão hòa, chất đạm và hầu như không có chất 
xơ (fñiber) và chất carbohydrate. Trong khi đó thực 
phẩm có nguồn góc thực vật, không những không 
có chất cholesterol, mà lại có rất ít chất béo bão 
hòa và có chứa rất nhiều chất xơ cũng như nhiều 
chất đường complex carbohydrate. Ngoài ra, lại 
còn có nhiều chất phytochemical, một loại hóa 
chất tự nhiên có tiềm năng chống ung thư. 


Thực phẩm tỉnh lọc và biến chế ăn ngon miệng, 
nhưng giảm giá trị dinh dưỡng và làm mất đi rất 
nhiều chất xơ. Thí dụ như các loại bột, gạo trăng, 
và đường cát trắng v..v... Dầu thảo mộc cũng 
được xem là loại thực phẩm tinh chế vì nó được 
biến chế từ hạt bắp ngô, đậu nành, mè, olive, vả 
các thực vật khác. Khi lấy chất dầu người ta đã 
loại bỏ nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất 
sinh tố vitamin, và chất xơ. 


Đề thực hiện điều đó, bác sĩ Neal D. Barnard đã 
để ra bốn nhóm thực phâm mới (Four New Food 
Groups), thay thế hoản toàn cho thịt cá như sau: 


Nhóm Ngũ Cốc Nguyên Chất (whole grains), 


bao gồm gạo lứt tẻ (brown rice), gạo lứt nếp 
(sweet brown rice), bánh mì lát làm bằng bột lúa 


30 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


mì nguyên chất (whole wheat), bột mì nguyên 
chất (whole flour), yên mạch xay (rolled oats), hạt 
kê (millet) và lúa mạch (barley). Những thứ này 
chứa nhiều chất xơ, đường complex 
carbohydrates, và có một số chất sinh tô vitamin 
B, vitamin E, chất khoáng minerals, protein và 
hầu như không có chất béo. 


Một nghiên cứu mới nhất cho hay những phụ nữ 
ăn ngũ cốc nguyên chất (3 servings whole grains 
per day) đã giảm độ nguy cơ lâm bệnh tim mạch 
tới 30%. Ngũ cốc nguyên chất cũng giúp kiểm 
soát độ đường trong máu của những người bị 
bệnh tiêu đường. Nên nhớ gạo trắng không phải là 
loại ngũ cốc nguyên chất. Ngoài ra, đa phần thực 
phẩm ăn sáng cereal là loại refned grains, ngọai 
trừ Multi-srain Cheerios Plus và Quaker Oatmeal 
(cháo bột yên mạch) là loại whole grains. (Chủ 
yếu của nhóm này là gạo lứt, yên mạch và kiều 
mạch) 


Nhóm Đậu (Legumes), bao gồm các loại đậu khô 
như đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen, đậu 
lentil, đậu pinto, đậu lima, đậu navy, và đậu tươi 
như đậu Hà Lan (snow peas), đậu ngọt (snap 
peas), đậu que, đậu đũa. Có nhiều loại đậu đặc 
biệt cho một địa phương nào đó như đậu pinto ở 
các quốc gia vùng Trung Nam Mỹ Châu, đậu đen 


31 


TÂM DIỆU 


ở Mexico, navy beans ở Anh Quốc và Boston. 
Đậu là loại thực phẩm chứa nhiều protein, chất 
xơ, đường carbohydrate, chất sắt và calcium. 
(Chủ yếu của nhóm này là đậu nành và các phó 
sản của đậu nảnh - Lời người viết) 


Nhóm Rau (Vegetables), bao gồm rất nhiều loại 
rau, như bông cải trắng (cauliflower), bông cải 
xanh (broccoli), bắp cải (green cabbage), cải bắp 
thảo (Chinese cabbage), cải xanh (mustard green), 
cải ngọt (yu choy), cần Tầu (Chinese celery), xà 
lách xanh (green leaf), xà lách búp (lettuce), xà 
lách Boston (Boston lettuce), củ sắn (jicama), bí 
lông (moqua), bí rợ (kabocha), củ cải trăng 
(daikon), khoai mỳ (yucca) khoai lang (sweet 
potato, yam)..v..v.., nhưng nhiều bổ dưỡng nhất 
vẫn là broccoli, cải kale. Chỉ một cup broccoli cắt 
nhỏ cung cấp 90% hàm lượng vitamin A dưới 
dạng beta carotene cần thiết hằng ngày, 200% 
hảm lượng viatmin C, 25% chất xơ cần thiết, và 
một số lượng nhỏ calcium, niacin, thiamimm, và 
phosphorus. Một cup broccoli cung cấp 45 
calorIes. 


Nhóm Trái Cây, bao gồm nhiều loại khác nhau, 
đa số đều có chứa nhiều vitamin, như vitamin C, 
và chất khoáng. (Chủ yếu của nhóm này là cam, 
bưởi, táo, apricot và nho - Lời người viết) 


32 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Hạt (nuts and seeds) không được sắp vào bốn 
nhóm thực phẩm trên vì chúng có chứa nhiều chất 
béo, nên chỉ được xem là thức ăn chơi, ngoại trừ 
hạt flaxseed và chia seed, chứa một vài chất 
phytochemicals có khả năng ngừa các mầm mống 
ung thư vú, và có tác dụng antioxidants, đồng thời 
nó cũng có chất béo tốt loại Omega-3 fatty acids, 
làm giảm cholesterol xấu LDL. 


Nói tóm lại, thực phâm rau đậu là nền tảng của 
sức khỏe, bởi vì chúng không có chất cholesterol, 
rất ít loại chất béo bão hòa, nhiều chất 
phytochemicals và chất xơ. Do đó chúng có khả 
năng làm giảm chất cholesterol trong máu, tức 
giảm thiểu mức độ lâm bệnh tim mạch. Ngoài ra 
chúng cũng có khả năng ngăn ngừa các bệnh ung 
thư, bệnh tiểu đường, bệnh xốp xương cùng là các 
triệu chứng rỗi loạn tiền mãn kinh nơi phụ nữ. 


33 


2 


TẠI SAO ĂN THỊT ĐỘNG VẬT 
CÓ NGUY CƠ BỊ BỆNH? 


Theo các nhà khoa học, có sáu yếu tố mà những 
người ăn thịt có nguy cơ mắc bệnh, phần lớn là 
bệnh tim mạch và ung thư: (1) Trong thịt động vật 
và những phó sản liên hệ như trứng, bơ, pho mát 
và sữa có chứa nhiều chất cholesterol và chất béo 
bão hòa (2) Thịt động vật không có chất xơ và 
carbon hydrate (3) Tiêu thụ thịt động vật và các 
sản phẩm bơ sữa làm yếu hệ tiêu hóa dẫn đến 
nhiều dạng rối loạn đường ruột (4) Chất độc của 
các loại thức ăn do công nghiệp chế biến và 
phương pháp nuôi súc vật theo kiểu hiện đại 
mang lại (5) Nhiễm trùng trong thịt động vật, và 
(6) Chất đạm protein thịt động vật. 


34 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


(1).Cholesterol và chất béo bão hòa: Cholesterol 
chỉ có trong thịt, trong lòng đỏ trứng, bơ, pho 
mát, sữa và tôm cá, mà không có trong các thực 
phẩm có nguồn gốc thực vật. 


Do cholesterol không thể hòa tan trực tiếp vào 
máu, nên tự nó tìm cách sẵn vào các protein, vốn 
có thể tan được, đề đi vào máu. Tuy nhiên, lượng 
cholesterol cao, nhất là loại cholesterol xấu LDL 
luôn luôn có khuynh hướng tích tụ chung quanh 
các thành động mạch, gây ra hiện tượng co thắt 
động mạch và làm hạn chế sự lưu thông của dòng 
máu. 


Ngoài vấn để sinh ra các bệnh liên hệ đến tim 
mạch, nhiều cholesterol và chất béo bão hòa còn 
có khuynh hướng thúc đây một số tế bào ung thư 
nảo đó phát sinh, nhất là ung thư vú. Sự chuyên 
hóa thành năng lượng của chúng có tác dụng đối 
với kích thích tố nữ, mà kích thích tố nữ lại có tác 
dụng thúc đây sinh ra ung thư vú, ung thư tử cung 
và ung thư buồng trứng. 


Chất béo, nhất là chất béo bão hòa dư thừa có thê 
bị tích tụ ở gan, đây là nguyên nhân chính gây ra 
ung thư gan. Tưởng cũng cần nói thêm, cơ thể 
chúng ta tự sản xuất đủ lượng cholesterol cần 
thiết hàng ngày mà không cần tiêu thụ thêm các 


35 


TÂM DIỆU 
thực phẩm thịt cá từ bên ngoài đem vào. 
Bằng Chứng Y Khoa: 


- Một công trình nghiên cứu lớn nhất thế giới 
được thực hiện từ năm 1949 và vẫn con đang tiếp 
diễn đến ngày nay với 5.000 người nam vả người 
nữ tham dự ở Framingham, Massachusetts. Trong 
số những kết quả được công bố là những người 
đàn ông 50 tuổi có lượng cholesterol cao hơn 295 
mg/dl có mức độ nguy cơ lâm bệnh nhồi máu cơ 
tim nhiều hơn 9 lần những người có lượng 
cholesterol 200 mg/dl. Ngoài ra họ không tìm 
thấy một người nào có lượng cholesterol dưới 150 
mg/dl bị nhồi máu cơ tim. 


- Trong nghiên cứu thí nghiệm với 557 ca bệnh và 
826 ca thí nghiệm năm 1981 các nhà nghiên cứu 
đã cho biết nguy cơ liên quan đến ung thư vú tăng 
lên cùng với việc tiêu thụ thịt bò và các loại thịt 
khác. 


- Trong một nghiên cứu lớn khác tại Pháp năm 
1986 với hàng ngàn phụ nữ cho thấy nguy cơ gia 
tăng ung thư vú là do hấp thụ những sản phẩm từ 
sữa vào cơ thể. Phụ nữ ăn pho mát thường xuyên 
có nguy cơ mắc bệnh cao hơn 50% so với những 
người không ăn pho mát. Những phụ nữ uống sữa 


36 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


bò thường xuyên cũng có nguy cơ nhiễm bệnh 
cao hơn 80%. 


(2).Không Có Chất Xơ Trong Thịt Động Vật. 
Chất xơ là một chất chỉ có trong thực vật, không 
có trong thịt động vật. Nó có nhiệm vụ giúp thực 
phẩm di chuyên dễ dàng trong hệ tiêu hóa và làm 
giảm lượng cholesterol dư thừa trong máu. Ăn ít 
chất xơ thường gây nên táo bón, bệnh về sự tiêu 
hóa và các rối loạn khác. Chất xơ được phân ra 
làm hai loại, loại hòa tan được (solube fiber) và 
loại không hòa tan được (Insolube fiber). Loại hòa 
tan có nhiều trong cám gạo (rice bran) và cám yến 
mạch (oat bran), có khả năng làm giảm 
cholesterol; còn loại không hòa tan có nhiều trong 
cám lúa mì (wheat bran), không giúp mấy trong 
việc giảm cholesterol, nhưng giúp cho nhuận 
trường. 


Bằng Chứng Y Khoa 
- Trong các phòng thí nghiệm, các nhà khoa học 
của Tổ Chức Y Tế Hoa Kỳ, năm 1991 đã khám 


phá rằng chế độ ăn uống giầu chất xơ sẽ làm giảm 
nguy cơ gây ung thư ở chuột khoảng 509. 


- Hai nhà nghiên cứu khoa học là Drs. E. Graft và 
J.W. Eaton, cho biết rằng nhiều thực phẩm giầu 


37 


TÂM DIỆU 


chất xơ lại có nhiều chất phytate, như đậu nảnh 
chăng hạn. Họ cho răng những loại thực phâm 
này bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh ung thư kết 
tràng (colon cancer) không những vì chất xơ mà 
còn vì chất phytate 


- Các nhà khoa học đã báo cáo năm 1980 là sự gia 
tăng cả hai loại ung thư liên quan đến đường ruột, 
đều do sự gia tăng calorIes, cholesterol, chất béo 
và chất đạm thịt. Nguy cơ cao nhất vẫn là chất 
béo bão hòa. 


- Năm 1974 những nhà nghiên cứu của Viện Ung 
Thư Quốc Gia Hoa Kỳ cho biết có sự liên hệ ung 
thư đường ruột với mức tiêu thụ thịt bò cao. Bằng 
chứng cho biết rằng thịt, nhất là thịt bò, là món 
gây nên các khối u ác tính trong ruột già. 


- Cuộc nghiên cứu năm 1975 cho biết những con 
thú trong phòng thí nghiệm được nuôi tới 35% 
mỡ bò thì có khối u ác tính đường ruột tăng lên 
đáng kê. 


(3).Tiêu thụ thịt động vật và các sản phẩm bơ 
sữa làm yễu hệ tiêu hóa dẫn đến nhiều dạng rỗi 
loạn đường ruột. Rau đậu và ngũ cốc không bị 
phân hủy trước khi chúng ta ăn, ngược lại chất 
đạm thịt động vật bị hư ngay khi con vật vừa bị 


38 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


giết. Để làm ngưng sự phân hủy, người ta đã phải 
ướp lạnh hay dùng hóa chất, nhưng sự hư rữa sẽ 
trở lại ngay, khi chúng ta đưa chúng vào bao tử và 
cho đến khi vào đến đại tràng thì sự thối rưã trở 
nên nặng và tạo ra những vi sinh độc hại. Đó là 
chưa kế đến việc tiêu hóa chúng trong hệ thống 
tiêu hóa con người rất chậm (chậm hơn rau, đậu, 
mễ cốc và trái cây tới bốn lần), nên rất dễ gây ra 
tình trạng độc hại, đễ ung thư đường ruột. 


(4).Chất độc của các loại thức ăn do công 
nghiệp chế biến và phương pháp nuôi súc vật 
theo kiểu hiện đại mang lại. Một lý do khác nữa 
là thịt động vật, nhất là thịt động vật được nuôi tại 
Hoa kỳ và các nước kỹ nghệ tiền tiến, được xử lý 
với nhiều chất hóa học để làm chúng mau lớn, 
béo nhanh, tránh bệnh tật. Một số chất trong 
những chất hóa học này không thể nảo tiêu hóa 
được hết, chúng còn tôn đọng trong thịt và được 
phát hiện là những hóa chất gây ung thư. Khi phát 
hiện một con vật có một khối u trong một bộ phận 
nào đó của cơ thể, họ chỉ cắt bỏ phần đó mà thôi, 
phần còn lại có thể có tế bào nhiễm ung thư vẫn 
được tiếp tục sản xuất dưới các hình thức khác 
như thịt bằm, thịt lát hay hot dogs. Những phần 
cắt bỏ, tiếc thay, được tập trung lại với những 
chất phế thải khác của lò sát sinh và hảng tỷ 
pound phân gà lấy từ các xưởng chăn nuôi gà trộn 


39 


TÂM DIỆU 


lại thành thức ăn mới cho heo, bò và gà, bất kế 
những thức ăn nảy có nhiễm các mầm mông gây 
ung thư hay bệnh truyền nhiễm. 


(5).Nhiễm trùng trong thịt động vật. Trung tâm 
kiểm soát bệnh dịch CDC ở Atlanta ước tính mỗi 
năm ở Hoa Kỳ có khoảng 80 triệu trường hợp bị 
mắc bệnh do thực phẩm gây ra, trong số đó có 
9000 người chết. Vi khuân salmonella gây ra 4 
triệu người ngộ độc trong đó có gần 1000 người 
chết. Vi khuẩn campylobacter, loại vi khuẩn gây 
ra bệnh viêm cấp tính đường tiêu hóa, gây ra 6 
triệu người bị bệnh mỗi năm và có khoảng 400 
người chết. Vi khuẩn E-coli, một loại vi khuẩn 
tìm thấy trong trong thịt bò nhiễm độc của cơ sở 
sản xuất thịt Hudson Foods và Sara Lee gây ra 
250 người chết và làm cho 20 ngàn người lâm 
bệnh mỗi năm. Trong năm 1994 USDA đã thăm 
dò và tìm thấy 15% thịt bò có mang vi khuẩn E- 
coli, 30% thịt gà có vi khuẩn salmonella, và 60 
đến 80% thịt gà có vi khuẩn campylobacter. 


Trong các thực phẩm đồ biển cũng có một loại vi 
khuân mang tên Vibrio vulnificus, đã gây ít nhất 
cho 87 người chết từ năm 1989. Người ta cũng 
thấy có cả siêu vi khuẩn hepatitis A trong trai sò 
(shellfish). Chính bác sĩ MeDougall nói rằng: 
"Tôi không khuyên mọi người ăn thịt gà và cá để 


40 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


thay cho thịt bò và heo, bởi vì nhự vậy không có 
thay đổi gì hết. Dinh dưỡng như vậy vẫn nguy 
hiểm vì vân nhiều chất béo, nhiều chất 
cholesterol, không có chất xơ và vẫn có chất độc 
ô nhiễm". 


(6).Chất đạm thịt động vật (animal protein): 
Chất đạm thịt động vật có tác dụng nâng cao 
lượng cholesterol trong máu khi so sánh với chất 
đạm có nguồn gốc từ ngũ cốc. Một nghiên cứu 
cho biết là chất đạm thịt bò gia tăng lượng 
cholesterol trong máu tới 19 phần trăm và áp 
huyết tâm thu cũng gia tăng theo. 


Nói tóm lại, nguyên nhân gây bệnh tật chính là do 
ăn thịt động vật, các nội tạng thú vật, ca,ù tôm, 
cua, so,ø Ốc, hến và trứng, bơ, sữa, và cũng vì thế, 
bốn vị bác sĩ nổi tiếng trong giới y khoa thế giới 
mà chúng tôi đã đề cập đến trong chương trước, 
đã khuyến cáo chúng ta nên phòng bệnh hơn là 
chữa bệnh bằng cách từ bỏ ăn thịt cá và thay thế 
vào đó là ăn rau, đậu, ngũ cốc nguyên chất và trái 
cây, mà ngảy nay người Hoa Kỳ thường gọi là 
"healthy foods". Khoa học đã chứng minh dinh 
dưỡng bằng cá thịt không tốt, mang lại nhiều căn 
bệnh hiểm nghèo như tim mạch, ung thư, tiểu 
đường, vân vân. 


41 


TÂM DIỆU 


42 


3 


TẠI SAO ĂN CHAY 
z z ` ` ^ 
CÓ THÊ PHÒNG NGỪA ĐƯỢC BỆNH 
TẬT? 


Trong nhiều thập niên qua, chúng ta đã biết ngũ 
cốc, rau đậu và trái cây đã cung cấp cho chúng ta 
nhiều chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sức 
khỏe, như vitamins, minerals, fiber, và complex 
carbohydrates. Nhiều nghiên cứu khoa học đã liên 
tục chứng minh ăn nhiều rau, trái cây và đậu hạt 
có thể giảm mức độ lâm bệnh tim mạch và ung 
thư. Bởi vì chúng không có cholesterol, ít chất 
béo bão hòa, có nhiều chất xơ và một số thành 
phần dinh dưỡng khác. 


Gần đây, các nhà khoa học đã khám phá thêm 
một nhóm chât mới có chứa trong rau, trái cây và 


43 


TÂM DIỆU 


đậu hạt, có khả năng phòng vệ cho cơ thể chúng 
ta tránh được nhiều thứ bệnh và làm chậm tiến 
trình hóa gìa. Đó là chất phytochemicals có khả 
năng chống oxy hóa (beta-caroten, lycopen, 
lutein, vitamin C, vitamin E) 


Phytochemical là những chất hóa học tự nhiên có 
sẵn trong các loại thực vật, nhằm giúp cho chúng 
có mâu sắc, mùi vị, và bảo vệ cho chính chúng 
tránh khỏi sự ác nghiệt của thời tiết và các tật 
bệnh. Đối với con người, phần lớn 
phytochemicals hoạt động chống lại sự ốc xy hóa 
(antioxidans), bảo vệ các mô tế bào và các bộ 
phận cơ thể chúng ta tránh bị tàn phá bởi free 
radicals. 


Free radicals là những độc tố (oxic oxygen 
molecules) tiết ra bởi khói thuốc, khói xe, không 
khí ô nhiễm, tia năng mặt trời, tia quang tuyến x- 
rays, sự căng thăng tâm thần, mệt mỏi, thực phẩm 
có chất mâu tông hợp, nước có nhiều chlorine và 
phó sản của tiến trình biến hóa năng lượng (by- 
product of our metabolism) trong cơ thể chúng ta. 
Free radicals, tạm dịch là "sốc tự do ", là những 
cấu trúc hóa học không ổn định và rất dễ gây 
phản ứng, vì ở lớp ngoại v1 của nó có một điện tử 
đơn độc, luôn luôn đi tắn công các phân tử kế cận 


44 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


để cặp đôi với một điện tử khác, do đó phát sinh 
ra phản ứng hóa học "ốc xy hóa", và các phân tử 
bị tấn công lại biến thành free radical, sinh ra 
phản ứng dây chuyền. Thêm vào đó, gốc tự do 
còn tấn công các enzyme và các protein của tế 
bào. Các họat động rỗi loạn này của sốc tự do làm 
cho các tế bào suy yếu, do đó khả năng biến đổi 
năng lượng suy giảm và cuối cùng sinh ra bệnh 
tật. Tính phá hoại của gốc tự do đối với toàn bộ 
các thành tố tế bào, đóng vai trò chủ yếu trong 
quá trình suy yếu và hoá gìa con người. 


Các nghiên cứu khoa học cho biết, 
phytochemicals hiện diện trong mọi giai đoạn 
của tiễn trình phát triển ung thư. Một số hoạt 
động ngay ở giai đoạn đầu tiên bằng cách ngăn 
không cho enzyme kích thích các genes ung thư 
hoặc phòng vệ không cho một số chất thành lập 
các mầm gây ung thư. Một số khác ngăn cản 
không cho các mầm ung thư đã phát sinh phá hoại 
các mô tế bào, các bô phận cơ thể, hay giúp cơ 
thể sản xuất các enzymes cần thiết để phá hủy các 
mầm ung thư. 


Phytochemicals cũng giúp cơ thể chống lại các 
bệnh liên hệ đến tim và mạch. Một vài loại 
phytochemicals có khả năng làm giảm áp huyết 
máu vả lượng cholesterol trong máu, cũng như 
ngăn không cho ốc xy hóa chất cholesterol xấu 


45 


TÂM DIỆU 


LDL, ngăn ngừa sự hư hại hay tắc nghẽn động 
mạch. 


Trong thập niên 1970s, Lee Wattenberg, PhD, of 
the University of Minnesota, đã khám phá những 
con vật được nuôi sông bằng broccoli, Brussels 
sprouts, và các loại rau thuộc họ bắp cải (cabbage 
#amily) đã có tỷ lệ mắc bệnh ung thư thấp hơn 
nhóm những con vật khác. Cũng tương tự, các 
nhà khoa học tại John Hopkins University đã tìm 
thấy những con vật ăn rau giảm 90 phần trăm 
bệnh ung thư sau khi chúng được cho nhiễm ung 
thư. Cũng vậy, trong những năm 1970s, các khoa 
học gia người Đức đã khám phá ra rằng những 
người Nhật tiêu thụ đậu hũ và các sản phẩm biến 
chế từ đậu nành, mà trong đó có chất genistein, đã 
có tỷ lệ thấp bị bệnh ung thư so với chế độ ăn 
uống không có đậu hũ của người Tây phương. 
Dưới đây là những kết quả đã tìm thấy: 


Allium compounds (trong hành và tỏi): Một 
nghiên cứu rộng lớn với 41,000 phụ nữ, được biết 
đến với tên là Iowa Women's Health Study đã tìm 
thấy một chế độ ăn uống bao gồm rau, trái cây và 
tỏi đã giảm mức lâm bệnh ung thư kết tràng 
(colon cancer) đến 35 phần trăm. Một nghiên cứu 
khác ở thành phố Quảng Đông, Trung Hoa cho 
biết những người ăn hành và tỏi thường xuyên 
giảm mức lâm bệnh ung thư dạ dây đến 40 phần 


46 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


trăm. 


Lycopenes (trong cà chua và những rau quả có 
mâu đỏ và mâu đa cam): Một nghiên cứu của viện 
y tế Ý Đại Lợi với 5.500 người, đã tìm thấy ăn cả 
chua là phương pháp hữu hiệu nhất phòng ngừa 
các bệnh ung thư, nhất là ung thư nhiếp hộ tuyến. 
Những người ăn cà chua ít nhất 7 lần trong một 
tuần đã giảm 50 phần trăm mức nguy hiểm lâm 
bệnh ung thư so với những người chỉ ăn có một 
lần trong một tuần. Những nghiên cứu khác cũng 
cho những kết quả tương tự. Một nghiên cứu kéo 
đài sáu năm tại viện đại học Harvard Medical 
School, với 48.000 đàn ông, tuổi từ 40 đến 75, đã 
cho biết những người ăn cà chua từ bốn đến bây 
lần trong một tuần đã giảm thiểu mức độ lâm 
bệnh ung thư nhiếp hộ tuyến đến 22 phần trăm và 
những người ăn nhiều hơn mười lần một tuần 
giảm đến 35 phần trăm. 


Beta carotene (trong các trái cây mầu đỏ, mâu da 
cam và rau mâu xanh đậm): Nhiều nghiên cứu 
khoa học cho biết tiêu thụ nhiều loại rau có chứa 
chất beta carotene này, đã giảm thiểu mức độ lâm 
bệnh tim mạch đến 33 phần trăm. 


Lutein and zeaxanthin (chât carotenes trong rau 
mẫu xanh đậm): Một nghiên cứu gần đây đã thấy 
những người ăn các loại rau xanh, như spInach và 


47 


TÂM DIỆU 


collards, ít nhất năm lần trong một tuần đã giảm 
mức độ nguy hiểm của chứng bệnh mờ võng mạc 
của mắt đến 50 phần trăm, so sánh với những 
người ăn ít hay không ăn. Hai chất carotenoids, 
lutein and zeaxanthin, có tác dụng bảo vệ võng 
mạc mắt. The National Health and Nutrition 
Examination Survey tìm thấy ở những người ăn 
nhiều rau và trái cây cũng có kết quả tương tự. 


Genistein (trong đậu nành, đậu xanh và giá 
alfalfa sprouts): Nhiều nghiên cứu cho thấy đậu 
nành có chứa nhiều chất có khả năng chống ung 
thư rất cao, bao gồm các hóa chất phytates, 
protease Inhibitors, phytosterols, saponins and 
isoflavonoids. Các nghiên cứu khoa học cho biết 
tiêu thụ nhiều thực phẩm đậu nành đã có tác dụng 
giảm bệnh ung thư vú và ung thư nhiếp hộ tuyến 
ở Nhật Bản. Ở Trung Hoa vùng dân số tiêu thụ 
nhiều thực phâm đậu nành có tỷ lệ bị bệnh ung 
thư vú, bao tử, kết tràng, và phối ít hơn 50 phần 
trăm vùng dân số ăn ít hay không ăn. Được biết 
thực phẩm đậu nành như đậu hũ rất giàu chất 
isoflavones, genistein và diadzein. Những chất 
isoflavonoids này ngăn cản sự phát triển các mầm 
mống ung thư. Sau đây là bảng kê khai những 
nhóm thục phẩm có chứa nhiều chất 
phytochemicals nhất: 


48 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Thục Chất 
Phẩm Chống 


Ung Thư 
Cam, Limonene 
bưởi, 
Glixnh Carotenoid 

5, 

Flavonoids 


Dâu Tây, Anthocyan 
bao gồm:idins, 
strawberri EllagIc 

©S, acid 
bluberries, 
blacberrie 

5; 

raspberrie 

5; 

CUTTAnIS. 


Nho baoResveratro 

gồm redL, 

Ørapes, Quercetin, 

red wine Anthocyan 
1dins, 
Phytosterol 


Tác Dụng 


Chông ung thư, chỗng Ốc 
xI hóa (antioxidant) 


Cả hai chất này đêu có tác 
dụng chống ốc xi hóa, 
giảm sự phát triển các u 
bứu (tumor) bằng cách 
cản trở không cho sản 
xuất các enzymes dùng 
bởi tế bảo ung thư. Ellagic 
acid giúp phòng ngừa sự 
thành lập các tế bào ung 
thư mới. Anthocyanidins 
cũng giúp ngăn ngừa các 
bệnh tim mạch. 


Resveratrol bảo vệ các tế 
bào khỏi bị hư hại và chế 
ngự sự phát triển các khối 
u, ngăn ngừa ung thư da 
và giảm cholesterol. 


49 


TÂM DIỆU 


S, Quercetin giúp ngăn ngừa 
Ellasi bệnh tim. Anthocyanidins 

nộ và Ellagic acid tác dụng 
acid 


chông ôc xI hóa 


Nhóm tráiCarotenoid Chông ung thư, gia tăng 
cây vàs như betasức mạnh của hệ thông 
nhóm raucarotene, miễn nhiễm, bảo VỆ võng 


có _mâầulutein, mạc mắt khỏi bị hư hại 
vàng vàzeaxanthin bởi các tia phóng xạ, vì 
mầu cam thế giảm nguy cơ hư mắt. 
cùng Nhóm trái cây và rau này 
nhóm rau cũng giầu vitamin C và 
lá xanh f{iber. 


Nhóm Indoles Được xem là thực phâm 


Rau XoắnIsothiocyn chống ung thư. 
bao gồm:ates, Sulphoraphane tác dụng 
broccoli, (sulphorap gia tăng sự sản xuất các 
broccoli hane), enzymes, ngăn cản không 
sprouts,  Carotenoid cho các mầm ung thư phá 
Brussels s (betahoại các tế bào khác. Giúp 
sproufs, carotene) làm chậm sự phát triển 
kale, các u bứu và giảm nguy 
cabbage, cơ lâm bệnh ung thư phối. 
cauliflowe Indolesgiúp kích thích các 
r enzymes, giảm sự tác 


dụng chất  hormone 


50 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Nhóm họ Allylic 
II bao sulfides 
gồm:hành, 

tỎ1, hẹ 


estrogen,và cải thiện sự 
đáp ứng của hệ thống 
miễn nhiễm cơ thể. Giúp 
giảm nguy cơ lâm bệnh 
ung thư vú và buồng 
trứng. 


Nhóm rau này cũng giầu 
viammn B (folc acid), 
vtamn (C€C, fiber và 
carotenoids. 


Chống các mâm ung thư 
và các khối u, giảm nguy 
cơ bệnh ung thư kết tràng 
colon, dạ dày và các thứ 
ung thư khác. Ngăn ngừa 
các bệnh tim mạch. 


Nhóm Isoflavonoi Tác dụng chỗông ung thư, 


Đậu baods, 

gồm: đậu 
lima  Phyúc 
kidney, AC 
Hay: saponins, 
lentils... 


ngăn ngừa các bệnh liên 
hệ đến tim mạch. 
Phytosterols cũng có thể 
chống ung thư kết tràng. 
Nhóm đậu này chứa 
vitamin B (folic acid) và 


phytosterol những chất dinh dưỡng 


S 


khác cũng như nhiêu chât 
xơ, có tác dụng giảm 


51 


TÂM DIỆU 
cholesterol. 


Cà Chua Carotenoid Đảm nhiệm chức năng 
S, phần lớnantioxidant, bảo vệ cơ thê 
là tránh không cho sự phá 
Lycopene hoại của free radical. 
(cũng cóLycopene giúp giảm nguy 
một lượngcơ lâm bệnh tim mạch, 
nhỏ trongung thư kết ràng (colon), 
trái bưởiung thư nhiếp hộ tuyến 
hồng, dưa(prostate), và ung thư lá 
hấu, soàilách 
và red(pancreatic).Lycopene 
D€DperS) chiến đấu chống ung thư 

bằng nhiều phương cách 
trong đó có cách giảm sự 
hiệu nghiệm của 
testosterone. 

Ngũ cốcSaponins, Saponins trung hòa các 


nguyên terpenoids,hóa chất gây nên mầm 
chất baophytic ung thư trong ruột. 


gồm gạo,acid, Terpenoids và phytic acid 
lúa mì, lúaellagic giúp giảm nguy cơ bệnh 
mạch acid, nhồi máu cơ tim và ung 
(barley), phytoestro thư. Cũng giầu chất xơ, 
yến mạchgens tác dụng giảm cholesterol 
(oats) và và giảm nguy cơ bệnh ung 


52 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 
rye thư kết tràng. 


Đậu NànhlIsoflvonol Giảm cholesterol, ngăn 
bao gồmds, ngừa các bệnh tim mạch 
đậu hũ,daidzein, và bệnh ung thư 

sữa, các genistein, 

sản phẩmlignans, 


từ đậu saponins, 
nành phytosterol 
S 


Bí, KhoaiAlpha- Có tác dụng làm chậm lại 
lang, bắpcarotene, sự phát triển các tế bào 


ngô, ung thư, giúp giảm thiểu 
CafrOfS, nh nguy cơ lâm bệnh ung thư 
peaches EDOtoNS phối. Chống sự ốc xy hóa. 
cantaloup (ạ Giúp giảm thiểu nguy cơ 
e, carotenoid) lâm bệnh tim và các loại 
apTICOtS, bệnh ung thư kêt tràng 
spInach, (colon), bọng đái 
kale (bladder), và da, cũng như 


kích thích hệ thống miễn 
nhiễm cơ thể. 


Source: - UC Berkeley Welliness Letter, Aprill 1999: Beyond 
Vitamins: The New Nutrition Revolution 


- The Wellness Encyclopedia of Foods and Nutrition, University of 
California at Berkeley, 1992 


53 


TÂM DIỆU 


Các chất phytochemicals tìm thấy như đã được 
liệt kê trên, đã được các nhà khoa học đặt tên và 
phân thành bốn nhóm: (1) Nhóm thanh lọc độc 
tố: Giúp tế bào nhận diện, phá hủy và thải hồi các 
chất độc trong cơ thể. Các độc tố này do nguồn 
thức ăn (các thứ phân bón, thuốc trừ sâu, chất thải 
thâm thấu...), do nước uống, do khói thuốc, và do 
không khí ô nhiễm. Nhóm này bao gồm 
limonenes trong cam, chanh, bưởi, 1sothiocynates 
trong họ rau cải, ally sulfides trong tỏi, hành, hẹ. 
(2) Nhóm chống ốc xy hóa: là những đội quân 
tác chiến chống lại sự gây rối loạn của free 
radicals, không cho chúng có cơ hội kích thích, 
tác động các mầm ung thư nảy sinh. Nhóm này 
bao gồm carotenoids trong cà TỐt, cà chua, bí ngô, 
khoai lang, lutein trong các lá rau có mầu xanh 
đậm, lycopen trong cà chua. (3) Nhóm điều hòa 
tế bào: kiểm soát sự phát triển các tế bào nảy u 
(tumor), ngăn cản không cho chúng tăng trưởng. 
Thí dụ như genistein trong đậu nành. (4) Nhóm 
điều hòa kích thích tố: giúp điều hòa hệ sản xuất 
kích thích tố, ngăn cản không cho sản xuất khi 
lượng lên cao hơn bình thường và tăng sản xuất 
khi lượng xuống thấp. Thí dụ như isoflavones 
trong đậu nành và Indoles trong nhóm rau cải 
cruciferous vegetables. 


54 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Tóm lại, các nhà nghiên cứu khoa học ngày nay 
đã xác nhận vai trò của phytochemicals trong việc 
gìn giữ sức khỏe. Vậy chúng ta ăn uống thế nào 
để có đủ các chất “phytochemicals”? Các thực 
phẩm chứa “phytochemicals” mà chúng tôi liệt kê 
trên, thường nên là một phần của bữa ăn hàng 
ngày. Có thê nói hầu hết thực phẩm gốc thực vật 
đều có chứa “phytochemicals”. Cách dễ nhất để 
có thể cung cấp nhiều chất “phytochemicals” là 
ăn nhiều quả (cam, chanh, bưởi, dâu tây, nho) và 
các loại rau (bông cải, bắp cải, cà rốt, bông cải 
xanh broccoli...) mỗi ngày. Rau quả cũng chứa 
nhiều vitamin, chất khoáng, chất xơ và rất ít chất 
béo bão hòa (là chất béo loại không tốt đối với 
sức khoẻ). 


55 


4 


NGĂN NGỪA BỆNH TẬT 


Ở Việt Nam, đạo Phật, đạo Cao Đài, đạo Hòa 
Hảo, và đạo Hindu đều khuyến khích tín đồ ăn 
chay. Dù răng mỗi tôn giáo đều có sự khác biệt về 
mục đích hay trong cách ăn chay. Hoặc ăn chay 
kỳ, hoặc ăn chay trường, hoặc ăn chay tuyệt đối 
(không trứng) hoặc ăn chay không tuyệt đối. Đa 
số ăn chay vì tôn giáo, vì một lời nguyện nào đó, 
nhưng cũng có người ăn chay vì sức khỏe, ăn 
chay vì thói quen, vì kinh tế hay vì phong trào. 
Thế nhưng hiện nay tại các quốc gia tiền tiễn trên 
thế giới đang có phong trào ăn chay, phát xuất từ 
những nhận thức mới về bảo vệ môi trường, bảo 
vệ súc vật, và nhất là những chứng minh khoa 
học, ăn chay có nhiều lợi ích cho sức khỏe. 


Theo tin BBC News, tại thành phó Ghent (Bì), 
chiến dịch ăn chay đang được triển khai rầm rộ 


56 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


nhằm khuyến khích người dân mỗi tuần một ngày 
ăn chay để bảo vệ môi trường và chống lại hiện 
tượng biến đổi khí hậu. Đây là thành phó đầu tiên 
ở châu Âu và có lẽ là thành phố đầu tiên trên thế 
giới có cách làm mới này. Thành phố Ghent lâu 
nay nồi tiếng thân thiện với môi trường vì đã có 
nhiều hành động bảo vệ môi trường như sản xuất 
điện bằng sức gió và khuyến khích dân chúng di 
chuyên bằng xe đạp. Và nay, thêm một hành động 
nữa - Thứ năm hàng tuần sẽ là ngày không ăn thịt, 
hoặc ngày “Ăn chay”. Ông Tom Balthazar, nghị 
viên Hội đồng Nhân dân thành phố cho biết: “Có 
5 lý do khiến chúng tôi đưa ra chiến dịch này, 
trong đó quan trọng nhất là vì môi trường. Thực 
tế cho thấy, ngành công nghiệp sản xuất thịt qui 
mô lớn có ảnh hưởng rất tiêu cực tới môi trường, 
ngành này thải ra I§% khí thải gây hiệu ứng nhà 
kính, và chúng ta cần khắc phục điều này vì tương 
Ông Balthazar cũng cho rằng, ăn chay sẽ 


s2 


lai”. 
giúp tiết kiệm nguồn nước, vì để sản xuất l kg 
thịt tốn rất nhiều nước. Ngoài ra, ăn ít thịt hay 
không ăn thịt cũng sẽ rất tốt cho sức khoẻ, vì 
giảm nguy cơ bị bệnh tim, tiêu đường và béo phì. 


Nghị Quyết trên của Hội Đồng Nhân Dân Thành 
Phó Ghent đã nói lên nhiều ý nghĩa và tầm quan 
trọng của việc ăn chay thời nay. Riêng đối với 
đạo Phât, từ xưa cho đến nay, việc ăn chay cũng 


57 


TÂM DIỆU 


không ra ngoài mục đích chính là bảo vệ môi 
trường và bảo vệ chúng sinh đang sinh sống trong 
môi trường đó. Ăn chay là tôn trọng và bảo vệ sự 
sông của chúng sinh đồng thời là một phương 
pháp tu tập tâm hằng ngày của người theo đạo 
Phật để phát triển và nuôi dưỡng tâm từ bi, nhắc 
nhở người ăn chay, mỗi ngày mỗi gieo trồng hạt 
giống từ bi, giúp cho tâm mỗi ngày một từ bi hơn, 
mỗi ngày một cảm thông hơn, một bén nhậy hơn, 
trước nỗi khổ đau của chúng sinh. Thực phẩm từ 
nguồn thực vật không chỉ là nguồn nuôi dưỡng 
thân thể vật chất mà còn là thực phẩm nuôi dưỡng 
tâm từ bi và từ bi chính là mảnh đất mầu mỡ giúp 
cho trí tuệ nây mầm và phát triên. 


Đối với đạo Phật, cho rằng ăn chay để gìn giữ sức 
khoẻ là không đúng. Ăn chay, nếu đem lại một 
thân thể khoẻ mạnh thì chỉ là phó sản mà thôi. 
Tuy nhiên, muốn được phó sản tốt, việc ăn chay 
cần phải đúng phương pháp dinh dưỡng mới đem 
lại kết quả tốt cho sức khoẻ. Điều này đã được 
xác nhận qua bản tuyên bố chung của các hiệp hội 
dnh dưỡng Hoa kỳ, Canada và Pháp 
(APSARES) : “Các lỗi ăn chay (kế cả ăn toàn 
chay) nếu được thực hiện đúng đăn sẽ rất tốt cho 
sức khoẻ, thích hợp trên phương diện dinh dưỡng 
và hiệu quả trên phương điện phòng ngừa và trị 
liệu một số bệnh tật”. 


58 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Vậy ăn chay như thế nào mới là đúng phương 
pháp? 


Ăn chay được xem là đúng phương pháp khi thực 
phẩm cung cấp cho cơ thể chúng ta đủ các chất 
dinh dưỡng cần thiết và tạo ra một số nhiệt lượng 
calories đủ cho cơ thể hoạt động và tăng trưởng 
và cũng không qúa ít để bị suy nhược. Nói một 
cách khác là quân bình nhiệt lượng calories giữa 
cung và cầu của cơ thể. Tổng nhiệt lượng calories 
hấp thu mỗi ngày không nên quá lớn. 


Dù ăn chay theo loại nào thì dưới góc độ dinh 
dưỡng cũng phải hội đủ bốn nguyên tắc cơ bản: 


(Thứ nhất) Ăn nhiều và thường xuyên các thực 
phẩm rau, đậu, ngũ cốc lức và trái cây có tiềm 
năng chống ung thư: Những loại rau có mầu đậm 
như xanh đậm, vàng và đỏ, có chứa 
phytochemicals: beta carotene, carotenoids, 
dithiolthiones, lycopene, lutein, genisteIn, 
1soflavones; vitamin C, E, folic acid, calcIum, và 
nhiều chất bổ dưỡng khác, như broccoli, bí rợ 
(kabocha), khoai lang (sweet potato, yam), cà rốt, 
cà chua, hạt đậu nành, v.v. Những thứ này đều có 
tác dụng nâng cao khả năng loại tế bào chống tế 
bảo ung thư, chống lại sự tấn công của sự ốc xít 
hóa, đồng thời có tác dụng thúc đây nhu động của 
ruột, thải bỏ nhanh chất độc hại ra khỏi cơ thê. 


59 


TÂM DIỆU 


Những thức ăn khác như hành, tỏi, cần tây có 
chứa chất allyl sulfides cùng những thức ăn có 
chứa nhiều chất selenium, axit folic, và những 
loại có chứa nhiều chất molybdemum, như bí đỏ, 
rau cải trắng vân vân cũng có tác dụng chống ung 
thư. 


(Thứ hai) Ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm: 
Trong thức ăn thiếu một thành phần nào đó lâu 
dài đễ gây ung thư như thiếu các loại viatmin A, 
vitamin B2, vitamin C, vitamin E, và chất XƠ, 
trong thời gian dài có thê dẫn đến ung thư ruột và 
ung thư dạ dày. Vì vậy trong khâu phần ăn hàng 
ngày cần phải làm cho cơ thể hấp thu đủ các loại 
chất dinh dưỡng, vitamin, chất khoáng, chất XƠ, 
và nước đầy đủ mới có thể sống khoẻ mạnh, 
chống được bệnh tật, nhất là bệnh ung thư. Nên 
nhớ là không có bất kỳ một loại thực phâm đơn 
độc nào bao hàm đầy đủ các chất dinh dưỡng mà 
cơ thể cần đến. chẳng hạn như cam cho nhiều sinh 
tố C nhưng lại không có sinh tố B12. 


(Thứ ba) Ăn các loại thực phẩm càng ít chế biến 
hoặc chưa chế biến càng có lợi về dinh dưỡng. 
Cứ qua một lần chế biến thì chất đinh dưỡng của 
thực phẩm bị giảm đi do quá trình chuyên hoá. Ví 
dụ như gạo được chế biến cho trắng vì qua quá 
trình đánh bóng gạo, đã làm mắt đi rất nhiều chất 
dinh dưỡng nằm ngoài vỏ hạt gạo. Các loại ngũ 


60 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


cốc khác cũng vậy và thực phẩm tươi tốt hơn thực 
phẩm đóng hộp. 


(Thứ tư) Nên thay đổi thói quen ăn uống không 
hợp lý, như thích ăn các thức ăn quá cay, quá 
chua, quá nóng, quá lạnh hoặc quá cứng, ăn như 
vậy sẽ kích thích hệ thống ruột và niêm mạc dạ 
dày, dễ sinh viêm, hình thành những ô loét, tạo cơ 
sở sinh bệnh ung thư. Tránh ăn nhanh, nuốt vội, 
làm cho nước bọt không tiết ra đầy đủ, gây trở 
ngại cho tiêu hoá và không phát huy được tác 
dụng chống ung thư của nước bọt. Tránh ăn nhiều 
và thường xuyên các loại thức ăn chiên, nướng, 
hun khói cũng như các loại dưa muối, vì những 
thức ăn nảy có thể sinh ra chất gây mầm mống 
ung thư. 


Yếu tô cân bằng dinh dưỡng là điều cần thiết. 
Hiệp hội ăn chay Hoa Kỳ đề nghị chúng ta nên ăn 
nhiều thực phẩm loại whole grains, rau xanh 
(vegetables) đậu (legumes), trái cây tươi (fruIts) 
và ăn ít những thức ăn có chứa nhiều chất béo, 
chất ngọt và chất muối. Một vị bác sĩ chuyên 
khoa về dinh dưỡng đề nghị một tỷ lệ hợp lý về 
dinh dưỡng chay là 4/6 hay 3/7 để chúng ta dễ 
nhớ. Tỷ lệ này có nghĩa là 4 phần hay 3 phần 
whole grains và 6 phần hay 7 phần rau xanh, đậu, 
hạt và trái cây tươi. (người cao tuổi, không hoạt 
động nhiều nên áp dụng tỷ lệ 3⁄7 — chú thích của 


61 


TÂM DIỆU 
người biên tập) 


Dưới đây là bốn nhóm thực phẩm áp dụng cho 
người ăn chay: 


Nhóm Cốc Nguyên Chất (whole grains), bao 
gồm gạo lức tẻ (brown rice), gạo lức nếp (sweet 
brown rice), bánh mì lát làm bằng bột lúa mì 
nguyên chất (whole wheat), bột mì nguyên chất 
(whole flour), yến mạch xay (rolled oats), hạt kê 
(millet) và lúa mạch (barley). Những thứ này 
chứa nhiều chất xơ, đường complex 
carbohydrates, và có một số chất sinh tố vitamin 
B, vitamin E, chất khoáng minerals, protein và 
hầu như không có chất béo. 


Nhóm Đậu (Legumes), bao gồm các loại đậu khô 
như đậu nành, đậu xanh, đậu đỏ, đậu ngự, đậu 
đen, đậu lentil, đậu pInto, đậu lima, đậu navy, đậu 
hà lan, đậu tây cô ve và đậu tươi như đậu hà lan 
(snow peas), đậu ngọt (snap peas), đậu que, đậu 
đũa. Có nhiều loại đậu đặc biệt cho một địa 
phương nào đó như đậu pinto ở các quốc gia vùng 
Trung Nam Mỹ Châu, đậu đen ở Mexico, navy 
beans ở Anh Quốc và Boston. Đậu là loại thực 
phẩm chứa nhiều protein, chất xơ, đường 
carbohydrate, chất sắt và calcium. 


Nhóm Rau (Vegetables), bao gồm rất nhiều loại 


62 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


rau, như bông cải trắng (cauliflower), bông cải 
xanh (broccoli), bắp cải (green cabbage), cải bắp 
thảo (Chinese cabbage), cải xanh (mustard green), 
cải ngọt (yu choy), cần Tầu (Chinese celery), xà 
lách xanh (green leaf), xà lách búp (lettuce), xà 
lách Boston (Boston lettuce), củ sắn (Iicama), bí 
lông (moqua), bí rợ (kabocha), củ cải trắng 
(daikon), khoai mỳ (yucca) khoai lang (sweet 
potato, yam)..v..v.., nhưng nhiều bổ dưỡng nhất 
vẫn là broccoli. Chỉ một cup broccoli cắt nhỏ 
cung cấp 90% hàm lượng vitamin A dưới dạng 
beta carotene cần thiết hằng ngày, 200% hàm 
lượng viatmin C, 25% chất xơ cần thiết, và một số 
lượng nhỏ calcium, miacin, thiamin, và 
phosphorus. Một cup broccoli cung cấp 45 
calorles. 


Nhóm Trái Cây, bao gôm nhiêu loại khác nhau, 
đa sô đêu có chứa nhiêu vitamin, như vitamin C€, 
và chât khoáng 


Hạt (nuts and seeds) không được sắp vào bốn 
nhóm thực phẩm trên vì chúng có chứa nhiều chất 
béo, nên chỉ được xem là thức ăn chơi, ngoại trừ 
hạt Flaxseed và Chia Seed chứa một số chất 
phytochemicals có khả năng ngừa các mầm mống 
ung thư, và có tác dụng antioxidants, đồng thời nó 
cũng có chất béo tốt loại Omega-3 fatty acids, có 
hiệu năng làm giảm cholesterol xấu LDL và gia 


63 


TÂM DIỆU 


tăng cholesterol tốt HDL. 


64 


PHÒNG CHÔNG BỆNH TIM MẠCH 


Bệnh tim mạch là bệnh lý của trái tim và hệ thống 
mạch máu. Các bệnh tim mạch thường gặp là cao 
huyết áp, nghẽn mạch vành tim, nhồi máu cơ tim 
(heart attack), tai biến mạch máu não (nhồi máu 
não), suy tim (congestive heart fallure), xơ vữa 
động mạch (arteriosclerosis) và nghẽn mạch máu 
chân. Hiện nay, bệnh tim mạch là nguyên nhân tử 
vong hàng đầu trên thế giới: 16,7 triệu người chết 
mỗi năm, chiếm 29,2% tổng số tử vong chung. 
Tuy nhiên, đặc điểm nỗi trội đáng vui mừng là có 
thể phòng ngừa được bệnh tim mạch bằng dinh 
dưỡng liệu pháp (một khảo cứu của Y Sĩ Đoản 
Hoa Kỳ AMA năm 1961 cho biết là 97 % các 
trường hợp xơ vữa động mạch có thể tránh được 
nhờ dinh duõỡng đúng phép). Theo BS. Frank 
Sacks, chuyên gia Dinh dưỡng Trường Đại học Y 


65 


TÂM DIỆU 


Harvard, Hoa Kỳ: “Chỉ cẩn không ăn thịt và 
những sản phẩm từ sữa bò vài lần mỗi tuân. Nếu 
mọi người đều làm được điều này, f lệ bệnh tim 
mạch sẽ giảm đáng kể”. 


Được biết, các nghiên cứu khoa học ở Hoa Kỳ, 
Âu Châu và Nhật Bản đều cho biết tỷ lệ số người 
mắc bệnh tim mạch rất thấp ở một số quốc gia Á 
Châu và vùng Địa Trung hải, nơi mà người dân 
ăn ít thịt nhưng lại ăn nhiều rau, ngũ cốc và cá 
biển. Ngược lại tỷ lệ người mắc bệnh tim mạch 
rất cao ở Bắc Mỹ và các nước Bắc Âu (Phần Lan, 
Thụy Điển và Đan Mạch) là những nước mà 
người dân ăn rất nhiều thịt bò, thịt heo, mỡ, sữa 
bò và các phó sản của sữa bò như cheese và phó 
mát. Một nghiên cứu gần đây nhất là nguời dân 
bộ lạc Tarahumara sống trong rặng núi Sierra 
Madre, khu vực Copper Canyon vùng Nam Mỹ 
có sức khoẻ dẻo dai nhờ ăn một loại hạt mang tên 
là Chia. Hạt chia là thực phẩm nồng cốt của nền 
văn minh Aztec và Maya và là thực phâm chính 
của những binh sĩ khi ra trận. 


Do đó, các nhà nghiên cứu khoa học đã kết luận 
rằng các thực phẩm rau, đậu, ngũ cóc, dầu olive, 
cá biển, hạt lanh (flaxseeds) và hạt chia (chia 
seed) có nhiều chất antioxidants, chất lipid omega 
3, có tác dụng bảo vệ các mạch máu của cơ tim và 
làm giảm cholesterol trong máu. Đặc biệt nhất là 


66 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


hạt Chia có hàm lượng chất béo lipid rất cao, nhất 
là loại lipid Omega 3, gấp 3 lần những loại hạt 
khác như flaxseed hay dầu lấy ra từ cá hồi, cá 
salmon. Hạt chia cũng có nhiều chất linolein acid, 
rất quan trọng cho việc biến duỡng của protein và 
các hormones trong cơ thể. Ngoài ra còn một số 
khoáng chất quan trọng như calcium, boron và 
nhiều loại hóa chất gọi là long chain triglycerides 
chống lạ bệnh đau tim nhờ bảo vệ các thành 
mạch mu, artery walls. Lipid omega 3 trong cá 
biển, trong hạt lanh (flaxseeds) và hạt chia (chia 
seeds) có tác dụng bảo vệ tim mạch như giảm 
chất mỡ triglycerides không tốt và tăng 
cholesterol tốt; có tác dụng chống đông tụ giúp 
ngăn ngừa hiện tượng máu vón cục. 


Như vậy, một chế độ ăn uống phù hợp với các kết 
quả đã nghiên cứu nói trên sẽ giúp ngăn ngừa 
được các chứng bệnh về tim mạch và với một chế 
độ ăn chay đúng phương pháp như chúng tôi đã 
trình bày trong bài kỳ trước, có thể sẽ đáp ứng 
được một cách hữu hiệu. Nhiều nghiên cứu khoa 
học khác nhau đều khăng định chế độ ăn chay có 
chứa nhiều chất xơ trong rau xanh, quả tươi hay 
khô và những loại cốc chưa tinh lọc như: gạo lức, 
bắp lức, các loại đậu, nhất là đậu nành, có tác 
dụng chuyển hóa các chất béo và làm hạ 
cholesterol, hạ huyết áp, ngăn chặn hiệu quả các 


67 


TÂM DIỆU 


cơn đau tim. Các chất xơ, nhất là loại xơ hòa tan 
trong nước (solube fiber), có tác dụng đào thải 
nhiều cặn bã và chất độc hại ra khỏi cơ thể. Đặc 
biệt, chất xơ cũng hấp thu những acid mật do cơ 
thể sản sinh ra để tiêu hóa các chất béo và đảo 
thải chúng ra ngoải theo đường ruột. Điều này 
buộc cơ thể phải dùng đến khối lượng dự trữ 
cholesterol ở gan, để tạo ra những acid mật mới, 
dẫn đến kết quả là giảm lượng cholesterol trong 
máu. Ngoài chất xơ và những chất khác, ăn nhiều 
rau, đậu và quả sẽ giúp bảo đảm chế độ nhiều 
Potasium và ít Sodium, yếu tô quan trọng trong 
việc điều hòa huyết áp. 


Để áp dụng, trong các bữa ăn hàng ngày chúng ta 
nên ăn nhiều thực phẩm nhóm whole grains, rau 
xanh (vegetables) đậu (legumes), trái cây tươi 
(fruits) theo tỷ lệ 4/6 hay 3/7 và ăn ít những thức 
ăn có chứa nhiều chất béo, chất bột, chất ngọt và 
chất muối. Nên dùng dầu ô liu hay dầu đậu nành 
hoặc dầu ngô. Một nghiên cứu của Viện Từửn 
Mạch, Phối và Máu Quốc gia ở Hoa Kỳ, liên 
quan đến những chế độ ăn uống ngăn chặn cao áp 
huyết đã cho thấy, chỉ cần ăn giới hạn muối trong 
khoảng 1,5g/ngày sẽ làm giảm đáng kể huyết áp. 
Họ cho biết càng ăn ít muối huyết áp càng thấp. 
Hiện nay lượng muối trung bình mỗi người tiêu 
thụ từ 18- 22g mỗi ngày, trong khi lượng khuyến 


68 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


cáo không quá 5g. Cho nên ngoài việc giảm 
lượng muối trong khi nêm nếm thức ăn, không 
nên dùng thêm muối hoặc nước chấm ở bản ăn, 
giới hạn tối đa những loại thức ăn nhanh, những 
món ăn làm sẵn trong bao bì (món ăn thời công 
nghiệp) luôn có lượng muối và đường khá cao. 


Vẻ số lượng thực phẩm ăn uống hằng ngày chúng 
ta nên lựa chọn thế nào cho có đầy đủ chất bổ để 
hoạt động và tăng trưởng cơ thẻ, thông thường cơ 
thể con người cân nặng khoảng 55 đến 75 kg, thì 
phải cần từ 2.000 đến 2.500 calories. Thí dụ như 
một người cân nặng 60 kg, thì phải cần dùng 60 
grammes chất đạm, 360 grammes chất 
carbohydrates và 60 grammes chất béo. Bởi vì, 
các nhà khoa học đã chứng minh được là l 
gramme chất béo cho 9 calories. Do vậy, chúng ta 
dùng những thực phẩm kê trên, sẽ có được 2.220 
calories, phân bồ nhiệt lượng như sau : 


60 gr. chất đạm x 4 = 240 
360 gr. chất carbo x 4 = 1.440 
60 gr. chất béo x 9 = 540 


Ngoài ra, một điều quan trọng khác là không nên 
hút thuốc và uống rượu. Hút thuốc làm tăng nhịp 
tim, tăng huyết áp và làm giảm lượng oxy cần 
thiết đến các tế bảo và các cơ quan nội tạng. Đối 


69 


TÂM DIỆU 


với rượu, nhiều nghiên cứu gần đây đều cho thấy, 
mỗi ngày dùng khoảng 100g rượu vang đỏ sẽ có 
lợi cho hoạt động của hệ tim mạch. 


Song song với việc áp dụng một chế độ dinh 
dưỡng chay đúng cách là việc tập luyện thể dục 
thê thao đều đặn mỗi ngày khoảng 30 phút đến 
một giờ và 5 ngày mỗi tuần. Thể dục còn làm 
cho xương cốt được cứng cáp, tỉm mạch được 
khoẻ mạnh, bắp thịt dẻo dai; giúp cho tỉnh thần 
được sảng khoái, bớt lo âu hồi hộp, bớt bị trầm 
cảm; tăng sự tự tin và cảm thấy khoẻ mạnh yêu 
đời, giúp dễ ngủ. 


Đó là những điều quan trọng nhất để ngăn ngừa 
bệnh tật, nhất là bệnh tim mạch. Nhiều người đã 
tìm thấy sức khỏe, hạnh phúc và sống lâu theo 
những nguyên tắc đơn giản đó. 


70 


KHÔNG ĂN THỊT 
LÀM TRÁI TIM MẠNH HƠN 


Một nghiên cứu gần đây cho thấy rằng những 
người làm việc nhiều giờ có thể làm tăng nguy cơ 
đột quy (đi biếnmạch máu não) và nhồi máu cơ 
tim.[1] Trong một thế giới diễn ra nhanh chóng và 
đây cạnh tranh, chúng ta nên nhớ là chúng ta đâu 
tranh để mưu tìm một sự cân bằng trong công 
VIỆC Và CuỘC sông. Hãy cổ gắng làm thế nào 
để chúng ta có thê làm việc ít hơn và ít căng thắng 
hơn, tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta làm 
những công việc đòi hỏi có thật nhiều giờ phụ 
trội (#ăng ca). 


Nhưng có một cái gì đó chúng ta có thể làm để 
ngăn chặn căn bệnh chết người nhiều nhất nước 
Mỹ mà khôngảnh hưởng đếncon đường sự 
nghiệp của chúng ta: đó là cải thiện cách chúng 
taăn uống Nghiên cứucho thấy rằng tiêu 


71 


TÂM DIỆU 


thụ nhiều thịt, trứng và các sản phẩm từ sữa 
làm gia tăng đáng kê nguy cơ các bệnh tim mạch. 
Trên bề mặt trái của vân đề, tiêu thụthực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật như đậu, các loại hạt, ngũ 
cốc, trái cây và rau quả có liên quan đếnviệc giảm 
mạnh mức độ nguy cơ gây bệnh tim mạch. 
Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh 
dưỡng Lâm sàng Mỹ (he American Journal oƒ 
Clinical Nutriion) nhận thấy rằng so với những 
người ăn thịt, ăn chay có nguy cơ thấp hơn 32 
phần trăm của bệnh tim.[2] 


Khi nói đến bệnh tim, thực phẩm không chỉ là 
một loại thuốc phòng ngừa mà thậm chí nó còn 
có thêchữa bệnh. Trở lại năm 1998, Tiến sĩ Dean 
Ornish, người ăn kiêng nổi tiếng, luôn được xếp 
hàng đầu cho sức khỏe tim mạch ngày nay, đã 
gây. sốc cho cộng đồng y tế khi ông phát hiện 
ra răng bệnh nhân áp dụng một chế độ ăn dựa 
trên cácthực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật đã đảo ngược bệnh tim của họ (ừ xấu thành 
fố/). Đó là, họ chủ yếu tự cứu chính họ bằng 
cách thay đổi những gì họ ăn và điều chỉnh lôi 
sông của họ. Và nghiên cứu của ông ta cùng 
các nghiên cứu khác cho thấy sự điều trị này chỉ 
có tác động bên phản ứng tích cực, cũng thế: có ý 
nghĩa, giảm cân, giảm lượng cholesterol và huyết 
áp, giảm nguy cơ bệnh tiêu đường và, đối với 
nam giới, thậm chí có được sự tự do sử dụng viên 
thuốc màu xanh nho nhỏ (/huốc tăng cường sinh 
đục). 


72 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Tiến sĩ Ornish không phải là người duy nhất áp 
dụng một chế độ ăn các thực phẩm có nguồn thực 
vật. Kaiser Permanente, tô hợp y tế HMO lớn 
nhất của nước Mỹ, đã khuyên các bác sĩ y khoa 
của họ rằng "nên đề nghị một chế độ ăn dựa 
trên thực vậtcho tất cả các bệnh nhân của 
họ",đặc biệtlà những người có bệnh tim 
mạch.[3] Chủ tịch hiện tại của tổ chức chuyên 
ngành Trường Môn Tim Mạch Hoa Kỳ (College 
øƒ_. Cardiology), Tiến sĩKim Williams, đã áp 
dụng một chế độ ăn thuần chay sau khi chứng 
kiếnmột nữ bệnh nhân chữa trị bệnh tim bằng 
cách từ bỏ tất cả các sản phẩm động vật. Bây giờ 
ông ấy giúp các bệnh nhân khác của ông cũng làm 
như vậy.[4] 


Ngăn chặn và đấy lùi bệnh tim với chế độ ăn 
uống (như thế) không phải là môn khoa học não 
bộ. Câu hỏi thực sự là như thế nào -- chúng 
ta phải làm như thế nào để chuyển đổi từ chế 
độ ăn tiêu chuẩn Mỹ với một chế độ ăn uống cho 
trái tim hạnh phúc? Làm thế nảo đề chúng ta có 
thểthực hiệnviệ cải sửa lớn các bữa 
ăn của chúng ta mà không cần chỉnh đốn lớn đến 
cuộc sông? 


Rất may, ăn uống lành mạnh cho trái tim là dễ 
dàng hơn hơn bao giờ hết. Bánh bột ngô Burritos 
chay không thịt, bánh mì chay kẹp nhân đậu 
burgers, món chiỉi chay và thậm chí cả các 
loại pIzza không thịt ngon lành như p1zza thịt của 
những người không ăn chay. Thực đơn nhà hàng 


73 


TÂM DIỆU 


có thêm nhiều món chay và các dãy kệ siêu thị 
ngày nay có thêm nhiều rau hơn, và tải liệu hướng 
dẫn chế độ ăn uống của quốc gia này (Mỹ) có thê 
sẽ làm theo (thực tế). Tất cả mọi người từ các 
chính trị gia như cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ AI 
Gore và Thượng nghị sĩ Cory Booker đến các 
nghệ sĩ nỗi tiếng Ellen DeGeneres và Jared Leto 
đã chào hàng các lợi ích của lối sống thuần chay. 
Ngay cả nữ nghệ sĩ Beyoncé đã cho ra đời dịch vụ 
giao các bữa ăn chay đến tận nhà, phát sinh từ 
cuộc cách mạng ăn uống thực vật. 


Khi thực hiện chuyển tiếp chế độ ăn này, chìa 
khóa chính buổi ban đầu là nhỏ, một bữa ăn một 
lần. Ăn chay cho bữa ăn sáng trong một tuần, sau 
đó ăn chay trưa trong một tuần, rồi sau đó ăn tối 
chay trong một tuần. Tìm một cuốn sách nấu ăn 
thuần chay từ thư viện hoặc hiệu sách. Gắn bó với 
các mặt hàng chủ lực và các loại thực phẩm bạn 
đã yêu thích; bạn sẽ thấy rằng Internet là một kho 
tàng của các phiên bản thuần chay của gần như 
mọi món ăn. Thay thế sữa bò bằng sữa đậu nành, 
sữa hạnh nhân, hoặc sữa gạo; thay thế thịt bò 
bằng món đậu trong chili; thay thế món gả bằng 
món đậu chickpeas (hoặc thịt thực vật làm từ loại 
cây mọng nước) trong món salad của bạn. Khi ăn 
ngoài, ăn nhiều món ăn khác nhau: Tâu, Mễ, Ấn, 
Thái và các món ăn khác gần như luôn luôn là 
món chay thân thiện, và có nhiều đầu bếp rất linh 
hoạt hơn bạn nghĩ. 


Hàng chục triệu người Mỹ đã chuyển đồ chế độ 


74 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


ăn từ ăn thịt sang chế độ ăn có nguồn thực vật ăn 
rauquả, ngũ cốc, đậu và các loại thực phẩm có 
nguôn sốc thực vật khác.[5] Hãy làm tương tự, và 
chính bạn sẽ tự bảo vệ bạn khỏi bệnh tim và một 
loạt các vấn để sức khỏe khác. Như là một phần 
thưởng, bạn cũng sẽ làm phần việc của bạn để 
làm giảm nổi đau của động vậtvà góp phần 
làm trong sạch môi trường. Vì vậy, bạn đang chờ 
đợi điều gì? Hãy ăn những gì bảo vệ trái tim của 
bạn. 


Tác giả bài viết: Julieanna Hever, MS, RD, CPT, 
also known as The Plant-Based Dietitlan and hosf 
oƒ the television show What Would l]ulieanna 
Do?, ¡s the author oƒ The Vegtterranean Diet and 
The Complete ldlots Guide to Plam-Based 
NutriHon, speaker, health and fltness expert, and 
lƒestyle coach. 

Tâm Diệu chuyền ngữ 


Dẫn chiếu: 
Bản sgôc: http://news.yahoo.com/absence-meaft- 
makes-hearf-grow-stronger- I I0000833.html 


[1 ]http://press.thelancet.com/workinghours.pdfhtt 
P:/news.yahoo.com/absence-meat-makes-heart- 
ørow-sfronger- [ 10000833 


[2l Am ] Clin Nutr. 2013 Mar;97(3):597-603. doi: 
10.3945/ajcn.I12.044073. Epub 2013 Jan 30. 
(http:/www.ncbI.nlm.nih.gov/pubmed/23364007) 


75 


TÂM DIỆU 


[3l Sprng 2013 Kalser Permanente Journal: 
http://www.thepermanentfeJournal.org/files/Spring 
2013/Nutrition.pdf 


[4]http:/www.medpagetoday.com/Cardiology/Pr 
evention/46860 


[5] Theo viện Gallup số người ăn chay ở Mỹ Là 
15 triệu 400 ngàn người tức khoảng 5% dân số. 


76 


7 
ĂN CHAY THUẦN (VEGAN), 
TRÁI TIM KHỎE MẠNH? 


Kmm A. Wiliams, MD, bác sĩ tìm mạch, khoa 
trưởng khoa tìm mạch bệnh viện Rush University 
Medical Center in Chicago, chủ tịch của tổ chức 
chuyên ngành Trường Môn Tìm Mạch Hoa Kỳ 
(American College oƒ Cardiology), giải thích lý 
do tại sao ông ăn chay thuần từ năm 2003 và bây 
giờ ông đê nghị các bệnh nhân của ông nên làm 
như ông. 


Các bác sĩ muốn ảnh hưởng đến bệnh nhân của họ 
nhằm họ thay đổi lối sông để cải thiện sức khỏe, 
nhưng đôi khi vai trò (bác s?-bệnh nhân) lại Dị 
đảo ngược và chúng tôi đã được bệnh nhân truyền 
cảm hứng. Đó là sự thành công của một bệnh 
nhân bị bệnh nặng đã tự chữa khỏi bệnh, gây 
động lực thúc đây tôi điều tra về chế độ ăn chay 
thuần. 


Tì 


TÂM DIỆU 


Ngay trước ngày khai mạc hội nghị thường niên 
năm 2003 7rưởng Môn Tim Mạch Hoa Kỳ 
(American Colleee oƒ Cardiology) (ACC), tôi 
được biết mức độ cholesterol xâu LDL của tôi là 
170 (quá cao). Rõ ràng tôi cần phải thay đổi điều 
gì đó. Sáu tháng trước đây, tôi đã xem dữ liệu ghi 
lại bằng nuclear scan của một bệnh nhân bị phát 
hiện có nguy cơ báo động cao về chứng thiếu máu 
cục bộ não. 


Bệnh nhân này đã trở lại phòng thí nghiệm hạt 
nhân trước khi có cuộc họp thường niên 2003 của 
Trường Môn Tìm Mạch Hoa Kỳ. Cô đã áp dụng 
chương trình "Đảo ngược bệnh tim" của Bác sĩ 
Dean Ornish trong đó bao gồm ăn chay, tập thê 
dục, và tập thiền. Cô ấy nói rằng chứng đau thắt 
ngực của cô đã hết trong vòng 6 tuần, và kết quả 
thông qua dữ liệu scan của cô cho biết bệnh của 
cô đã trở nên bình thường. 


Khi thấy kết quả LDL cholesterol xấu của tôi, tôi 
xem xét chỉ tiết về chế độ ăn uống dựa trên nguồn 
thực vật (ăn chay) ghi trong các ấn phẩm của Dr. 
Ornish — kết quả chụp quang tuyến mạch vạch 
[1] một năm và năm năm cho thấy rõ sự cải thiện 
đáng tin cậy trong việc chân đoán xác định nhồi 
máu não qua hình ảnh PET [2] - một số nhỏ bệnh 
nhân, nhưng kết quả thống kê cho đầy ý nghĩa. 


78 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Tôi nghĩ rằng lâu nay tôi đã áp dụng một chế độ 
ăn uống lảnh mạnh - không ăn thịt đỏ, không ăn 
các loại thực phẩm chiên xào, ít sữa, chỉ ăn ức gà 
và cá. Nhưng thông tin trên web cho biết rằng bữa 
ăn với chicken breast của tôi có nhiều cholesterol 
(S54 mg /100 ø) so với thịt lợn (62 mg / 100 ø). Vì 
vậy, tôi đã thay đổi chế độ ăn không có 
cholesterol từ ngảy hôm đó bằng cách sử dụng 
chất đạm protein qua "các sản phâm thay thế thịt" 
thường có sẵn trong các cửa hàng và nhà hàng. 
Trong vòng 6 tuần mức độ cholesterol xấu LDL 
của tôi đã xuống 90. 


Tôi thường thảo luận về những lợi ích của việc áp 
dụng một chế độ ăn dựa trên nguồn thực vật (nói 
cách khác là ăn chay) với những bệnh nhân có 
cholesterol cao, tiêu đường, cao huyết áp hoặc 
bệnh động mạch vành. Tôi khuyến khích các bệnh 
nhân nảy đến các cửa hàng tạp hóa và nếm thử 
nhiều món ăn có nguồn sốc thực vật khác nhau 
của các loại thực phẩm cơ bản mà họ thường ăn. 
Đối với tôi, một số thực phẩm, chẳng hạn như các 
loại thực phẩm thay thế trứng gả có khẩu vị tốt. 


Có hàng chục mẫu thức ăn (chay) mà có một số 
bạn thích và một số bạn không thích. Một trong 
những địa điểm lẫy mẫu thức ăn chay yêu thích 
của tôi là ở sân vận động Tiger mới (Comerica 
Park) tại Detrott, nơi có năm món ăn thuần chay 


79 


TÂM DIỆU 


(vegan), bao gồm cả xúc xích chay Italian mà rất 
khó phân biệt với loại xúc xích làm từ thịt (vegan 
protein làm từ gốc thực vật có tác dụng làm giảm 
áp xuất máu) 


Trong một số vùng miền của đất nước và một số 
nơi trên thế giới, việc tìm kiếm các nhà hàng 
thuần chay có thể là một thách thức. Nhưng ở hầu 
hết các nơi, nó khá dễ để tìm thấy các món ăn 
chay thân thiện qua việc tìm kiếm thông tin trên 
Web. Tìm kiếm thông tin trên web cũng có thê 
giúp cho các bệnh nhân quan tâm về các thức ăn 
họ ưa thích. Tôi thường tìm kiếm thông tin trên 
web cùng với bệnh nhân và nhanh chóng gửi 
email đề nghị tới họ. 


Thật thú vị, tài liệu hướng dẫn phòng bệnh của 
Trưởng Môn Tìm Mạch và Hội Từm Mạch Hoa Kỳ 
chúng tôi lại không có một khuyến cáo cụ thể nào 
về một chế độ dinh dưỡng thuần chay (vegan), 
như các nghiên cứu rất lớn vả các nghiên cứu 
ngẫu nhiên nhỏ, chăng hạn như chương trình ăn 
whole food của Dr. Ornish nhằm áp dụng một chế 
độ ăn dựa trên nguồn thực vật đã làm đảo chiều 
căn bệnh động mạch vành hẹp. Các dữ liệu cho 
kết quả rất hấp dẫn, nhưng những thử nghiệm 
ngẫu nhiên rộng lớn hơn là cần thiết để được 
kiêm chứng bởi những phương pháp hướng dẫn 
nghiêm ngặt của chúng tôi. 


80 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Sẽ không thể là một mục tiêu đáng khen ngợi của 
American College of Cardiology đặt mình ra khỏi 
hoạt động trong vòng một hoặc hai thế hệ? Chúng 
tôi đã đi một chặng đường dài trong việc phòng 
ngừa bệnh tim mạch, nhưng chúng tôi vẫn còn 
một chặng đường dài để đi tiếp. Cải thiện lối sống 
của chúng ta bằng cách cải thiện chế độ ăn uống 
và tập thể dục sẽ giúp chúng ta đạt được điều đó. 


Tác gia: Kim A. Williams, MD | Tâm Diệu 
chuyên ngữ 

Bản văn gốc: 
http://www.medpagetoday.com/Cardiology/Preve 
nuon/46860 

Chú thích: 





[1] Chụp mạch vành (Angiograms) là một thủ tục 
sử dụng hình ảnh X-ray để xem các mạch máu 
tim, có thể giúp chân đoán bệnh tim, là loại phô 
biến nhất của thủ tục ống thông tim. Trong thời 
gian chụp mạch vành, một loại thuốc nhuộm có 
thể nhìn thấy bằng máy X-ray được tiêm vào 
mạch máu của tim. Máy X-ray nhanh chóng có 
một loạt các hình ảnh (angiograms), cung cấp một 
cái nhìn chi tiết bên trong của các mạch máu. 


[2] PET (Positron Emission Tomography) là một 
hình thức chân đoán băng hình ảnh mâu ba chiêu 


j1 


TÂM DIỆU 


sự hoạt động của tim mạch đối với những bệnh 
nhân có bệnh lý động mạch vành và đánh giá các 
rủi ro và phân loại các dạng bệnh nhân khác nhau 
để chuẩn bị một cuộc giải phẫu lớn nếu cần thiết. 


82 


ĂN CHAY THUẦN (VEGAN) 
CÓ ĐÂY ĐỦ DINH DƯỠNG KHÔNG? 


Đối với những ai đang ăn chay thường 
n. có ý định chuyên qua ăn thuần chay 
(vegan) [1] tức ăn thuần rau đậu củ quả, không ăn 
trứng, tị sửa, và các sản phẩm biến chế từ sữa 
bò, có thắc mắc là liệu ăn thuần chay như thế có 
đầy đủ chất dinh dưỡng không? 


Thật ra điều thắc mắc này không có gì là ngạc 
nhiên vì thái độ tâm lý con người luôn có một 
tiềm ân lo ngại điều gì đó xảy ra khi có một sự 
thay đổi. Tuy nhiên, ngày càng có thêm nhiều 
nghiên cứu khoa học kết luận rằng ăn thuần chay 
không những đầy đủ dinh dưỡng, mà còn hơn 
thế nữa là có thể giảm nguy cơ bệnh tim mạch, 
tiêu đường, béo phì, ung thư và nói chung là tăng 
cường sức khỏe thê chất lẫn tinh thần. Các 


83 


TÂM DIỆU 


nghiên cứu khoa học đã minh chứng rằng các căn 
bệnh nhồi máu cơ tim và tai biến mạch máu não 
cũng như một số loại ung thư là hậu quả của việc 
ăn nhiều thịt và các sản phẩm có nguồn gốc từ thịt 
như trứng, bơ, sữa, và ăn quá ít rau đậu trái cây. 


Năm 2009, Hiệp Hội Dĩnh Dưỡng Hoa Kỳ 
(American Dietetic Associafion) , một tô chức lớn 
nhất trên thế giới kết hợp những chuyên gia 
thượng thặng về thực phẩm và dinh dưỡng, đã 
phố biến một bài xác định quan điểm của họ về 
chế độ ăn chay, bao gồm cả thuần chay [2]. 

(bắt đầu trích): 


“Quan điểm của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ là 
chế độ ăn chay (vegefarian dieí), bao gồm cả 
thuần chay (vegan đe), nêu được chuẩn bị đúng 
cách, đều có lợi cho sức khỏe (Jeazi:hf!), đầy đủ 
dinh dưỡng (nưritionally adequafe), và có thê 
mang lợi ích trong việc phòng ngừa và chữa trị 
một số bệnh. Lối ăn chay được chuẩn bị cần thận 
đều thích hợp cho mọi người trong mọi giai 
đoạn của đời người, kể cả lúc phụ nữ mang thai, 
lúc cho con bú, cho trẻ em sơ sinh, thiếu nhị, 
thiếu niên, và cho các lực sĩ thể thao. Một chế độ 
ăn chay được định nghĩa là không bao gồm thịt 
(kế cả thịt của loại sinh vật có cánh bay) hoặc hải 
sản, hoặc sản phẩm có chứa những loại thực 
phâm này”. (hết trích) (xem toàn văn bản Anh 
ngữ và bản dịch trong số tới). 


Nếu quý độc gia quan tâm làm sao để có đủ dinh 


S4 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


dưỡng, quý vị cần biết thức ăn nào có những chất 
gì và có lợi cho sức khỏe con người ra sao. Lần 
lượt trong những số tới chúng tôi sẽ liệt kê chỉ tiết 
các thức ăn này. 


Thật không có gì ngạc nhiên khi chúng ta biết 
được những loại rau có lá xanh tươi đến xanh 
đậm, những loại củ và quả có mâu đỏ, mầu cam, 
mẫu tím và mâu vàng là những thực phâm quý giá 
mà các nhà dinh dưỡng đã nghiên cứu và đánh 
giá, do đó, cảng có thêm lý do để chúng ta uống 
mỗi ngày một ly sinh tố rau xanh hay nước cà rốt 
bên cạnh những món ăn thuần chay tỉnh khiết 
khác. Những thứ đó không những chỉ tốt cho sức 
khoẻ cá nhân chúng ta mà còn giúp cho trái đât 
bớt ô nhiễm, bớt gió bão lụt lội, giúp cho nguồn 
nước được trong sạch vả giảm thiểu nạn thiếu ăn 
trên thế giới. 


Ngày nay tại mốt số quốc gia Tây phương như 
Hoa Kỳ, Canada, Anh và Pháp, người ta đã và 
đang có khuynh hướng ăn thuân chay nhằm bảo 
vệ sinh mạng của các loài sinh vật. Họ quan niệm 
rằng, ăn thuần chay không chỉ là một lối âm thực, 
mà còn là một lỗi sống từ bi không bạo động, 
không sát sinh trong đời sống hàng ngày. Lý 
tưởng ăn thuần chay là khát vọng cao tột của nền 
đạo đức con người, là kỷ nguyên mới cho nhân 
loại, một nhân loại sống trong yêu thương, không 
hận thù và không bạo động. Xin cầu chúc cho 
muôn loài được sống an lạc và hạnh phúc. 


85 


TÂM DIỆU 


Chú Thích: 


[1] Thông thường có hai loại ăn chay gồm có: 
“ăn chay thường” và “ăn thuần chay”. Trong loại 
ăn chay thường lại phân chia ra làm hoai loại: loại 
thêm trứng sữa, và bơ (ovo-lacto vegetarian) và 
loại không ăn trứng nhưng uống sữa (lacto 
vegetarian). Còn thuần chay là những người ăn 
thuần rau đậu trái cây, không ăn trứng, uống sữa 
bò, và các sản phâm biến chế từ sữa bò được gọi 
là vegan hay pure vegetarian, hay strict vegetarian 
[2LAm Diet Assoc. 2009 Jul; 109(7): 1266-82. 
(Tạp chí của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ số 
109 tháng 7 năm 2009) 


§6 


9 
ĂN CHAY 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG SINH THÁI 


Thành phố San Francisco ở California đã trở 
thành thành phố thứ nhì trên thế giới và là thành 
phố đầu tiên của Mỹ có một ngày chính thức 
trong tuần không ăn thịt. Thành phố Ghent của Bỉ 
là thành phố đầu tiên trên thế giới. Phong trảo 
không ăn thịt, ít nhất là một ngày trong tuần hiện 
đang có khuynh hướng gia tăng tại Hoa Kỳ và các 
nơi trên thế giới nhằm ủng hộ một lối sống lành 
mạnh và có ý thức về môi trường sinh thái, đồng 
thời kêu gọi sự thức tỉnh của con người về mối 
liên hệ giữa thói quen ăn uống, sức khỏe và sự 
biến đổi khí hậu toàn câu. 


Nhiệt độ âm dần lên của quả địa cầu gia tăng, thời 
tiết biến động nhiều, khiến mưa lũ cùng với bão 
lớn và lốc xoáy nhiều hơn vả ngày càng khủng 
khiếp hơn, như bão Katrina 2005 bên Hoa Kỳ, 


S7 


TÂM DIỆU 


bão Nargis 2008 bên Miến Điện, và mới đây 
những trận bão liên tiếp ở vùng vịnh Mexico: 
Gustav, Hanna, Ike. Nhiều người lo ngại và tìm 
biện pháp đối phó. Các khoa học gia đã tìm hiểu 
nguyên nhân và xác nhận ăn thịt có tác động lớn 
đến môi trường sinh thái và ảnh hưởng không tốt 
đến sức khỏe con người. Vào năm 2006, một báo 
cáo của LHQ đã kết luận răng việc sản xuất và 
tiêu thụ thịt góp phần làm biến đổi khí hậu qua 
quá trình tạo chất khí gây hiệu ứng nhà kính của 
nền công nghệ chăn nuôi súc vật. 


Cơ quan Lương Thực và Nông Nghiệp Liên Hiệp 
Quốc (FAO) xác nhận việc chăn nuôi và giết thịt 
bò cùng các loại động vật khác chiếm 18% tổng 
lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính thông qua 
việc thải phân, xì hơi (trung tiện) và ợ hơi của 
chúng. Các chất khí gây hiệu ứng nhà kính, chẳng 
hạn như methane, cạc bon đai Ốc xai và nitrous 
oxide, có liên quan đến tình trạng trái đất nóng 
dần lên làm biến đổi khí hậu. Biển đối khí hậu 
gây bão tố thường xuyên, ảnh hưởng đến môi 
trường sống của con người. Theo Ngân Hàng 
Thế Giới (WB) công bô ngày 26/02/2007, mực 
nước biển dâng cao do hiện tượng trái đất nóng 
dần lên sẽ gây ảnh hưởng mạnh nhất ở các nước 
đang phát triển trong đó có Việt Nam, nhất là khu 
VỰC đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng 
sông Hồng. Nếu nước biển tăng lên 5 mét, Việt 
Nam có thể mất đi 16% diện tích đất với hơn 35% 
dân số và khoảng 35% tổng giá trị GDP bị ảnh 
hưởng. Nếu mực nước chỉ tăng l mét vẫn có 


88 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


khoảng 10,8% tổng dân số Việt Nam phải chịu 
ảnh hưởng tôn thât nặng nê. Vì thê ăn chay có 
thê góp phân vào việc giảm bão tô lụt lội. 


Theo báo cáo của FAO, nghành chăn nuôi súc vật 
đã chiếm hơn 30% diện tích đất trên quả địa cầu 
để sản xuất thịt và cảng ngày càng có khuynh 
hướng gia tăng. Số nông trại nuôi súc vật để làm 
thức ăn cho con người ngày nay đã gia tăng hơn 
bốn lần so với năm 1945. Để yếm trợ, con người 
phải phá hủy cây rừng thiên nhiên, lá phổi thở 
quý báu của nhân loại. Người ta tính cứ mỗi mẫu 
rừng phá hủy đề làm nhà, làm chợ, làm bãi đậu xe 
và làm đường, thì có đến bây mẫu: rừng bị phá 
hủy để nuôi súc vật và trồng ngũ cốc cho chúng 
ăn. Hiện nay ở Hoa Kỳ, phân nửa diện tích đất 
nông nghiệp được dùng để sản xuất thực phẩm 
cho ngành chăn nuôi súc vật và 90% tổng sản 
lượng lúa mì thu hoạch được để dùng cho nghành 
nảy. Thống kê cho biết, cứ 16 pounds lúa mì cho 
súc vật ăn sẽ mang lại Ï pound thịt và theo Aaron 
Altshul, viết trong tác phẩm Profein: Their 
Chemistry and Politics (Protem: Hóa học và 
Chánh trị): "Nếu chúng ta sử dụng một mẫu đất 
(4.046m2) để trồng ngũ cốc cung cấp thực phẩm 
cho những người không ăn thịt, chúng ta sẽ được 
một sản lượng gấp 20 lần nhiều hơn, nếu chúng 
ta sử dụng đất ấy để sản xuất thịt". 


Thịt bò nói riêng và súc vật nuôi đê làm thức ăn 
cho con người nói chung đã và đang làm tôn hại 


đên môi trường sinh thái trên quả địa câu. Các 


89 


TÂM DIỆU 


nhà khoa học đã tính "cứ mỗi quarter pound (một 
phần tư) thịt bò bạn ăn là 55 sạuare ƒeet rừng cây 
nhiệt đới vùng Trung Mỹ đã bị phá hủy và sự phá 
hủy này đã cung cấp 500 pounds khí cạc bon đai 
ốc xai vào bằu khí quyển". Bác sĩ Neal D. 
Barnard, chủ tịch Ủy Ban Y Sĩ Trách Nhiệm Y 
Khoa Hoa Kỳ, cũng đã nhẫn mạnh rằng, "zếu bạn 
là người ăn thịt, bạn đang góp phân vào việc phá 
hủy môi trường sinh sống trên trải đất, dầu bạn 
biết hay không biết. Rõ ràng, một điều mà bạn có 
thể làm được là không yếm trợ nên kỹ nghệ sản 
xuất thịt và bơ sữa Hoa Kỳ". Như thế ăn chay có 
thể góp phần vào việc bảo vệ môi trường sinh 
thái, bảo vệ rừng cây xanh. 


Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cũng cho biết có 
khoảng từ một tỷ đến hơn ba tỷ người sẽ bị thiếu 
nước và hàng triệu người sẽ phải đối mặt với nạn 
đói cũng như nhiều thảm họa thiên nhiên. Băng 
trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn đang tan nhanh, 
khiến diện tích vùng băng tuyết có thể thu hẹp từ 
500 ngàn cây số vuông xuống còn 100 ngàn cây 
số vuông trước năm 2030. Trong khi đó ngành 
công nghệ sản xuất thịt lại sử dụng nước nhiều 
hơn tất cả các ngành công nghệ khác cộng lại và 
đồng thời thải ra ngoài sông rạch ao hồ những 
chất căn bã nhiều nhất làm ô nhiễm sông rạch, 
ảnh hưởng đến các nguồn nước thiên nhiên tính 
khiết càng ngày cạn dần. Chỉ một lò sát sanh lớn 
tại Nebreska Hoa Kỳ, chuyên sản xuất thịt gà, đã 
sử dụng tới 100 triệu gallon nước mỗi ngày tương 
đương lượng nước cung cấp cho một thành phố 


90 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


có 25.000 dân cư. Trong quyển Popularion, 
Resources and Environment (Dân số, Tài nguyên 
và Môi sinh), tác giả Paul và Anne Ehrlich đã so 
sánh: Nếu chúng ta muốn thu hoạch 1 pound lúa 
mì, chỉ cần 60 pound nước, nhưng nếu chúng ta 
muốn sản xuất l pound thịt bò, phải tiêu thụ từ 
2.500 đến 6.000 pound nước. Ngoài ra, không 
khí chúng ta thở cũng bị ô nhiễm do khí methane 
thoát ra từ công nghệ sản xuất thịt. Robins 
Baskin, tác giả "Diet for a New America" đã viết 
rằng mỗi 1,3 triệu súc vật, sản xuất khoảng 100 
triệu tấn khí methane hàng năm, khí nảy là một 
trong ba loại khí do tác dụng nhà kính gây ra có 
ảnh hưởng đến độ ấm nóng trái đất. Do vậy, nếu 
chúng ta ăn chay sẽ tránh được lượng nước lớn 
ô nhiễm môi sinh và giảm thiểu khối lượng khí 
methane thả vào không khí. 


Tóm lại, nguyên nhân đưa đến tình trạng biến đổi 
khí hậu, khiến bão tố lụt lội nhiều hơn và nguồn 
nước sạch cùng không khí bị ô nhiễm là do chính 
con người gây ra, là mối đe doạ chung liên quan 
đến môi trường sống hiện nay. Đối với hàng triệu 
người nghèo đói trên thế giới thì vấn đề biến đổi 
khí hậu và các ảnh hưởng xấu của nó không còn 
là vẫn đề của tương lai mà nó đã và đang huỷ hoại 
những ước mơ và những nỗ lực thoát khỏi cảnh 
nghèo đói của họ. Các thế hệ con cháu của chúng 
ta sẽ có nguy cơ bị ảnh hưởng. Tương lai của 
chúng ta không phải là định mệnh mà tuỳ thuộc 
nơi chính chúng ta. Chúng ta có thê thay đổi được 
tình thế và có thể chiến thắng được trong cuộc 


9] 


TÂM DIỆU 


chiến chống hiện tượng biến đổi khí hậu toản cầu, 
chống không khí và nước uống đang bị ô nhiễm, 
nhưng chiến thắng đó chỉ đạt được khi toàn thê 
chúng ta cùng nhau hiệp lực, trong đó có việc tiết 
giảm nhu cầu ăn thịt, ít nhất là một ngảy trong 
một tuần như nhân dân hai thành phố San 
Franeisco ở Hoa Kỳ và Ghent ở Bỉ Quốc đã làm. 
Dù là Phật tử hay không là Phật tử, dù giầu sang 
hay nghèo khó, chúng ta cũng có thể góp phần 
vảo việc này bằng tình thương yêu của mình đối 
với môi trường xung quanh qua những hành động 
mang tính không sát hại chúng sanh, tôn trọng sự 
sống của muôn loài từ loài người, loài vật, cho 
đến cỏ cây hoa lá. 


92 


[Ũ 


ĂN CHAY VÌ LÒNG TỪ BI 


Trong các bài trước chúng tôi đã đề cập đến 
nhiều nguyên nhân và mục đích khác nhau thúc 
đây người tatừ bỏ việcăn thịtchúng sinh mà 
chuyển qua ăn thực phẩm có nguồn gốc từ thực 
vật Những nguyên nhângần và những nguyên 
nhân xa. Gần như bảo vệ sức khỏe cho chính bản 
thân người ăn chay, giúp người ăn chay ít bệnh tật 
hơn như khoa học ngày nay đã chứng minh. Xa 
hơn là để bảo vệ môi trường sông, giúp cho hệ 
sinh thái, nguồn nước và không khí thở trong lành 
hơn và giảm thiểu quả địa cầu âm nóng gây bão 
lụt xảy ra hàng năm ở Việt Nam và trên thế giới. 


Trong bài này,chúng tôi đề cập đến một lý 
do khácthúc đẩy người taăn chay.Lý doăn 
chay này không những chỉ có mặt trong cộng 
đồng Phật giáo mà còn có mặt ở khắp mọi nơi, 


93 


TÂM DIỆU 


mọi cộng đồngkhông phân biệt tôn giáo và sắc 
tộc. Đó là ăn chay vì tôn trọng sự sông, không 
gây tốn thương đến mạng sông của các loài 
vật hữu tình và nhất là vì muốn làm giảm bớt đi 
những nỗi khổ đau và chết chóc không cần 
thiết mà con người, một sinh vật thông minh hơn, 
gây ra cho chúng. 


Điền hình như tổ chức bảo vệ súc vật PETA ở Mỹ 
có mục đích bảo vệ loải vật tránh sự ngược 
đãi bạo hành của con người. Các thành viên của 
tổ chức, tình nguyện ủng hộ tiền tài, nhân lực và 
tự nguyện ăn chay vì lý tưởngcủa tô chức. Họ cho 
biết không thể nào nhẫn tâm hay vô cảm trước nỗi 
khổ đau của con vật, không thể nảo ăn thịt chúng 
khi thấy chúng giẫy dụa trên các dây chuyền xẻ 
thịt và biến chế thực phẩm. 


Cũng như một bác sĩ người Pháp — Bs. Jérôme 
Bernard-Pellet, người chuyên đi thuyết trình kêu 
gọi mọi ngườinên ăn chay. Khi được hỏi « Ông là 
một bác sĩ, vậy vì lý do gì mà ông ăn chay 2». 
ông đã trả lời một cách thật trịnh trọng như sau : 
«- Bà có biết không, gia đình cha mẹ tôi làm nghê 
chăn nuôi súc vật để giết thịt Tôi đã thấy quá 
nhiễu máu chảy và sự đau đớn. Tôi không còn ăn 
thịt được nữa ». 


Một trường hợp khác, thi hào Pháp thuộc thế kỷ 
XIX tên là Alphonse de Lamartine đã ăn chay từ 
khi còn rất nhỏ, ông ăn chay vì một hôm «..fheo 
mẹ đi ngang một lò sát sinh, ông thấy máu 


94 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


chảy lênh láng ra đến tận đường đi, mùi tử khí và 
mùi máu hồi tanh không chịu nồi. Khi về đên nhà 
thì ông xin mẹ được ăn chay ». [ H] 


Như vậy, có một tầng lớp ăn chay vì lòng nhân 
từ hay nói rộng hơn là vì lòng từ bi của họ đối với 
loài vật hữu tình. Họ không ăn thịt bởi vì họ tin 
tưởng loài vật có quyền được sống và được đối xử 
nhưcon người. Loải vật không thể là thức 
ăn cho con người. Loài vật là một loại chúng 
sinh tình thức đều có bản năng ham sống và sợ 
chếtnhưcon người. Nếu như chúng bịtổn 
thươnghaybj giếthại đềusinh khởi sự sợ 
hãi, thống khổ, sinh khởisự phẫn nộ, oán hận và 
chống trả. Ví như con người giết hại lẫn nhau, đôi 
bên sẽ tạo thành kết thù, kết oán, mưu hại lẫn 
nhau. 


Đối với những người Phật giáo, ngoài việc giữ 
giới cấm sát sinhnhưgiới luậtnhà Phật qui 
định, ăn chay còn là một phương thức tu tập hằng 
ngày, ØieO trồng hạt giống từ bi và phát triển tâm 
từ bi đến với muôn loài chúng sinh từ gần đến xa, 
từ lớn đến nhỏ [2]. Một số người Phật giáo quá 
khiêm nhường khi cho rằng họ “ăn chaycũng 
giống như bò ăn cỏ, ăn chay chẳng phải là tu”. 
Họ nói vậy thôi, thực sự với người Phật giáo, thức 
ăn chay, mặc dù chỉ là rau, đậu, quả, củ (xé 
về phương diện vật chất), nhưng chính là thực 
phẩm (xé vẻphương dđiệminh thản) nhắc 
nhởhằng ngày nuôi dưỡngtâm Từbi và tâm 
Từ bi lại chính là mảnh đất mâu mỡ giúp cho Trí 


95 


TÂM DIỆU 
tuệ nây mâm và phát triên. 


Ăn chay, một phần nhỏ là để cứu vớt những con 
vật vô tội, còn phần lớn là để phát triển tâm từ bi 
đối với những con vật đang bịhành hạ và 
chịu đau đớn diễn ra hàng ngày ở mọi nơi. Hãy 
xem những thước phim video được quay lén trong 
các trại chăn nuôi vả trong các lò sát sinh mới 
thấy rằng những nơi đó là một trời địa 
ngục. Người ta thúc đây, đánh đập từng con bò, 
hết con này rồi tới con khác tiến vào lò sát sinh, 
hoặc hàng trăm hay hàng ngàn con gà đang bị đây 
vào máy để cắt cố và nhỏ lông...[xem video và 
ảnh bên dưới] 


Trong các cơ sở chăn nuôi súc vật công nghiệp, 
gà mái đẻ phải chịu những nghiệt ngã nhất 
của đời sống. Từ ba đến năm con gà được nhốt 
giữ trong một hộp lưới hình chữ nhật có kích 
thước khoảng hai gang tay bề rộng và ba gang tay 
bề dài (12 inches x 18 inches) mà chung quanh 
bằng giây kẽm; những hộp như vậy được sắp 
chỗng lên nhau. Đèn điện được thắp sáng trung 
bình 20 giờ một ngày để chúng ăn nhiều, đẻ 
nhiều. Hầu hết gà đều bị cắt mỏ để không cho 
chúng căn lộn nhau vì bị căng thăng thần kinh do 
sống trong một môi trường chật hẹp. Khoảng 95 
phần trăm trứng được sản xuất bởi các nhà máy 
gà đẻ này. Gà làm thịt (broiler chickens) được sản 
xuất bởi các cơ xưởng tương đối khá hơn gà mái 
đẻ nêu trên. Sau khi nở, gà được chuyên đến 
xưởng chăn nuôi mà mỗi xưởng có thể chứa đến 


96 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


nhiều ngàn con. Khi gà con lớn dần, sự khủng 
hoảng tinh thần cũng gia tăng theo vì không đủ 
chỗ để xoay trở. Nhiều chú ở giữa một đám gà 
ngàn con thường bị chết vì ngộp thở. Gà được 
nuôi khoảng bốn tháng tức cân nặng chừng 3,5 
pound là được chuyển đến lò sát sinh để làm thịt 
bán ra thị trường. Mỗi năm Hoa Kỳ nuôi và giết 
khoảng 7 tỷ con gà để làm thức ăn cho con người. 


Heo cũng được nuôi giữ trong những điều 
kiện chật hẹp tương tự. Họ nuôi chúng với kỹ 
thuật mới về di truyềntính (genetic engineering), 
làm cho heo thật mau lớn với phí tôn thật ít. Thực 
phẩm của chúng thường trộn đủ loại thuốc. Heo 
cái chịu đựng thê thảm nhất; chỉ năm ngày sau khi 
sanh ra heo con, mẹ con chúng bị tách rời khỏi 
nhau ngay, để heo mẹ được cho thụ tinh nhân 
tạo, tiếp tục chu kỳ đẻ mới. Heo con được nuôi 
khoảng năm đến sáu tuần là bị giết để chế tạo 
món thịt ba chỉ (bacon), một số khác nuôi đến 18 
tuần là bị giết để chế thành món ham ăn sáng và 
pork chop. 


Cũng như heo, bò con vừa sinh ra là bị tách rời 
ngay ra khỏi bò mẹ, nhiều khi không có cơ hội 
ngậm vú mẹ lấy một lần trong cuộc đời, bò mẹ 
cũng không có cơ hội âu yêm liếm lên mình đứa 
con bé bỏng, đáng thương mà nó đã mang nặng 
đẻ đau, đưa vào cuộc đời. Bò con cái nuôi riêng 
để thành những máy đẻ mới, còn bò con đực, ta 
thường gọi là bê, được nuôi trong những chuồng 
rất hẹp bề ngang để bê không thể nhúc nhích 


97 


TÂM DIỆU 


được vì người tiêu thụ muốn thịt mềm. Chúng bị 
nhốt trong bóng tối suốt 100 ngày và được cho ăn 
bằng các thực phẩmlỏng nhân tạo không có chất 
sắt cốt để cho con bê thiếu máu, khi hạ thịt chúng 
có mẫu hơi tai tái mà nhiều người thích ăn. 


Cũng chỉ vì chiều cái ý thích nầy của thực khách 
mà cuộc sông của những con bê trở nên khốn khỏ, 
tù tội và tiêu chảy suốt đời, do ăn loại thực 
phâm lỏng đặc biệt đề thịt được mềm. 


Còn bò sữa cũng vô cùng đau đón vì thường 
xuyên bị chích thuốc kích thích tổ BGH (bovine 
ørowth hormone) nhăm sản xuất thật nhiều sữa để 
chocon người uống.Kích thíchtồ BGH: tạo 
nên sức ép lớn từ cảm giác đến cơ thể, các bộ 
phận bị ép lớn và rộng thêm ra, từ chân cắng đến 
bầu sữa, bầu vú sữa lớn đến nỗi họ phải dùng 
những túi nâng vú để nâng đỡ sức nặng và để cho 
vú khỏi chạm đất. Năm 1930 trung bình một con 
bò vắt sữa sản xuất được 12 pounds sữa, đến năm 
1988 sự sản xuất gia tăng đến 39 pounds và ngày 
nay 49 pounds một ngày. 


Nỗi đau khổ khi sông của những con gà, con heo, 
con bò nói trên không diễn tả hết được thì khi 
chết cũng khó mà diễn tả được nỗi thất đảm của 
chúng. Những con bò khi bị chuyên lên xe tải đưa 
về lò sát sinh là chúng đã bắt đầu sợ hãi. Có 
những con không chịu lên hay xuống xe tải nên bị 
kéo bằng giây cable, trông rất là thảm thương, 
chúng cứ ghì lại, nước mắt ứa ra như là có linh 


98 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


cảm sắp lên đoạn đầu đài. Đã thế, trong chuyến 
đi cuối cùng trước khi sangthế giớibên kia, 
những con vật khốn khổ này còn bị bỏ đói vì với 
khoảng 24 giờ đồng hồ, thực phâm chúng ăn chưa 
kịp chuyên thành thịt, không đem lợi nhuận về 
cho chủ nó. 


Như ngày nay khoa học đã chứng minh, hầu 
hếtsúc vậtđều có bộ não vàhệ thống thần 
kinh như con người. Chúng cũng có những cảm 
giác, biết nóng lạnh, sợ hãi và giận giữ như chúng 
ta. Khi sợ hãi chúng cũng giống như con người là 
nhịp tim đập mạnh, áp xuất máu lên cao, hơi 
thở hồn hến. Chúng đều muốn sống như chúng ta. 
Vậy có nên vì ngon miệng mà chúng ta đây biết 
bao sinh mạng vào hoàn cảnh khốn khô như vậy 
suốt cả cuộc đời chăng? 


[1] Hoang Phong, Đi nghe buổi thuyết trình về 


ăn chay của bác sĩ.Jerom Bernard Pellet 
[3] Kimh Từ Bi 


99 


TÂM DIỆU 


CÓ PHẢI CON NGƯỜI ĐƯỢC TẠO RA 
ĐỀ ĂN THỊT ĐỘNG VẬT 
Bác sĩ D. P. Atuhorale | Tâm Diệu chuyển ngữ 


D. DP Atukordle, MD  MÑRC.P. là bác 

Sĩ chuyên khoa về tim mạch, là Giáo sư Viện Đại 
Học Colombo Tích Lanvà là Có Vấn Trưởng 
Khoa Tìm Mạch, Viện Tim Mạch Quốc Gia, 
Colombo, Sri Lanka. Bài này và các bài nghiên 
cứu khác về y khoa và dinh dưỡng của ông được 
đăng tải trên Tláp San Y Khoa Hiệp Hội Y 
Khoa Tích Lan và các báo Online ediHon öoƒ Dadlly 
News và Sunday Observer ở Colombo. 


Một số người có nhận thức sai lầm rằng: 

(a) Con người được tạo ra để ăn thịt, và 

(b) Việc ăn thịtlà điều cần thiết giúp cho con 
người được khỏe mạnh. 


100 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Hiện nay có hàng triệu người ăn chay trên thế 
giới sống lâu và khỏe mạnh hơn những người 
không ăn chay. Riêng tại Hoa Kỳ, thống kê cho 
biết có 9 triệu người ăn chay trong năm 1989 theo 
hội Norh American Vegetarlan Soclety 
(Christian Science Monitor, 18-04-1990). Con số 
người ăn chay nhiều nhất trên thế giới là Ân Độ. 


Theo quan điểm của khoa cơ thể học và sinh 
lý học thì câu trúc củacon người không phải 
đê ăn thịt động vật theo các lý do sau đây: 


(1) Răng hàm con người giống như loài động 
vậtăn rau cỏ, thuộc loại bằng, dùng để nhai 
nghiên thức ăn, không giống như loại động vật ăn 
thịt có răng nhọn và bén dùng đề cắt xẻ thịt. Có 
một sô NGƯỜI. cho rằng sự tôn tại của răng 
nanh chứng tỏ rằng chúng tathích hợp với việc ăn 
thịt. Những con khỉ đột và giống khi đầu chó là 
loài động vật không ăn thịt, răng nanh của chúng 
được dùng như khí giới để tự vệ, không phải 
để ăn thịt. 


(2) Bàn tay của con người khác với bàn tay (chân) 
của loài động vậtăn thịtcó những móng nhọn 
vuôt, săc bén (dùng đê chụp môi bắt thịt). 


(3) Dung dịch acid trong dạ dày con người và 
loài động vậtăn rau cỏ có nồng độ thấp, thích 
ứng với việc tiêu hóa các thức ăn rau quả; không 
giống như loài động vật ăn thịt có nồng độ acid 


101 


TÂM DIỆU 


Tất cao (độ pH thấp) thích ứng cho sự tiêu 
hóa nhanh chât thịt. 


(4) Hệ thống ruột củacon người và loài động 
vật ăn rau quả rất dài nhằm thích hợp với sự tiêu 
hóa hoàn toàn loại thực phẩm rau đậu. Trái lại, 
loài động vật ăn thịt như cọp vả sư tử có đường 
ruột rất ngăncho phép bài tiết nhanh chóng 
những chất thải ra ngoải trong tiến trình chuyển 
hóa thực phâm. Nếu như con người ăn thịt, những 
chất thải sẽ không được bài tiết ra ngoài nhanh 
chóng do đường ruột rất dài, vì thế sẽ gây nên 
nhiều chứng bệnh liên quan đến bộ phận tiêu 
hóa như ung thư biểu bì, ung thư ruột, thường 
thấy rất phô thông trong số những người không ăn 
chay. 


(5) Những ngườiăn chay và loài động vật ăn 
rau quả ra mô hôi làm mát cơ thể, không giống 
như loài động vật ăn thịt phải thở mạnh (thở hỗn 
hến) để làm mát cơ thê. 


(6) Loài người uống từng hớp nước, không giống 
như loài thú ăn thịt liễm nước bằng lưỡi. 


(7) Những ngườiăn chay và loài động vật ăn 
rau quả đáp ứng được nhu cầu Vitamin C từ 
nguồn dinh dưỡng chay. Tất cả loài động vật ăn 
thịt tự tạo ra Vitamin C cho chúng. 


(8) Con người giống như loài động vật ăn rau quả 
có bàn tay năm lại được và sử dụngkhéo léo 


102 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


không giống loài ăn thịt, không có bản tay khéo 
léo. 


(9) Loài động vật ăn thịt thường bài tiết ra ngoải 
các chât thải rât hôi thôi, so với loài động vật ăn 
rau quả, các chât thải ít thôi hơn. 


(10) Những người ăn chay và loài động vật ăn 
rau cỏ không nuôt chứng thức ăn, khác với loài ăn 
thịt nuôt gọn thực phâm. 


(11) Phần lớn những người ăn chay thích ngọt, 
không giông như loàiđộng vậtăn thịtưa 
thích ăn thực phâm chât béo. 


(12) Loài người có bộ óc lớn hơn, có khả năng 
hành động một cáchhợp lý, trong khi đó 
loài động vật ăn thịt tỏ ra ít khả năng cư xử thích 
ứng. 


(13) Những người ăn chay thường ít bị ung thư 
đường ruột, buông trứng và tinh hoàn so sánh với 
người ăn thịt. Họ cũng ít bị các chứng bệnh kinh 
niên khác như cao áp huyết, tiêu đường, sạn mật, 
mập phì và các chứng bệnh tâm thần như nghiện 
Tượu... 


(14) Bệnh tim mạch là chứng bệnh gây chết người 
nhiều nhất tại Tích Lan và các quôc gia đã và 
đang phát triển, không mấy phổ thông trong số 
những người ăn chay, vì thực phẩm chay không 
có chất cholesterol trái vớithịt có nhiều 


103 


TÂM DIỆU 


cholesterol. Chế độ dinh dưỡng chay thường 
có loại chất béo không bão hòa giúp hạ lượng 
cholesterol, trái vớichất béo bão hòa chứa trong 
thịt thường làm gia tăng lượng cholesterol trong 
máu. Theo sự hiểu biết thông thường thì lượng 
cholesterol cao gây nguy hiểm đến chứng bệnh 
tim mạch. 


(15) Tiêu thụ thực phẩm rau, quả, ngũ cốc và hạt 
đậu chứa đầy đủ chất đạm, chất béo, chất khoáng, 
chất carbohydrates, fibre và vitamins cần thiết, là 
điều ưu tiên của chúng tanhằm bảo vệ lâu dài sức 
khỏe và sống đời an vui cùng là ngăn ngừa các 
căn bệnh kinh niên như bệnh tim, cao áp huyết, 
đột quy, tiêu đường và ung thư, thường hay xảy ra 
nơi những người ăn thịt. 

Vì thế con người được tạo ra là đề trở thành người 
ăn các loại thực phẩm có nguồn từ thực vật.ị 


Nguyên tác bằng Anh ngữ: Is man created to eat 
meat? by Dr. D.P. Atukorale, MD, Tâm Diệu 
chuyên ngữ 


104 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


[2 


CHẾ ĐỘ ĂN CHAY VÀ VITAMIN B-I2 


Lời người biên tập: Có một số nghiên cứu đo 
lượng vitamin B-12 và chỉ số homoeysteine (tHcy 
) trong máu nơi những nhóm người ăn chay từ 
nhiễu vùng khác nhau trên thế giới, trong đó có 
những người theoÁán Độ GiáovàKỳ Na 
Giáo ở Ấn Độ. Họ thấy những nhóm người ăn 
chay có lượng vitamin B-12 thấp. Mặc dẫu sự liên 
hệ giữa hàm lượng viamin B-12 và chỉ số 
homocysteine (tHcy ) chưa được hiểu hết hoàn 
toàn nhưng kết quả cho biếtnhững người có lượng 
vữamin B-12 thấp lại có chỉ số homocysteine 
(tHcy) cao và một khi chỉ số tHey cao là chỉ 
dấu báo hiệu yếu tô nguy cơ có thể gây ra chứng 
suy từm. Bài viết dưới đây nhằm giúp những 
người ăn chay trường loại thuần chay (vegan), 
nhất là cáctu sĩ Phật Giáo trong các cộng 
đông Phật Giáo Bắc Truyên (Bắc Tông hay Đại 
Thừa Phật Giáo) nênlưu ý đến vấn để ăn 


105 


TÂM DIỆU 


chay cho đúng phương pháp và cân bổ xung thêm 
thuốc bô đa năng (muÌtiviftamins) và vitamin loại 
methylcobalammn B- 12. 


Hiện nay chế độ ăn chay được phân làm hai loại 
chính, trong tiếng Anh gọi là vegetarian và vegan. 
Theo thống kê năm 201lcủa Hzrris 
Interactive nước Mỹ có 2.5% dân số là vegan và 
2.5% dân số là vegetarian. 


Vegetarian dùng để chỉ những người không ăn 
thịt các loài động vật. Nhưng họ có thể ăn trứng 
và uống sữa. Thịt động vật được định nghĩa là thịt 
các loài sinh vật có cảm giácvà tự cử động được, 
tức là các sinh vật biết đi, biết bò, biết cọ quậy, 
biết bay và biết bơi. Vegetarian lại được phân 
chia làm ba loại tuỳ theo sở thích (1) Lacto 
Vegetarians (ăn chay có sữa): Những người này 
không ăn thịt động vật và trứng, nhưng dùng thêm 
sữa và các phó sản của sữa như bơ, phó mát. 
(2) Ovo Vegetarians (ăn chay có trứng): Những 
người này không ăn thịt động vật và không uống 
sữa, nhưng có dùng thêm trứng. (3) Lacto-Ovo 
Vegetarians (ăn chay có trứng và sữa): Những 
người này không ăn thịt động vật, nhưng ăn 
trứng, uống sữa và các phó sản của sữa như bơ, 
phó mát. Loại này phô thông nhất. 


Vegan (ăn chay thuần): Những người này không 
ăn các thực phẩm có nguôn gôc từ các loài động 
vật, tức là không ăn bắt cứ loại thịt động vật nào, 
không ăn trứng, không uống sữa và không ăn các 


106 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


sản phâm của sữa, không ăn mật ong, cũng như 
không tiêu dùngcác vật dụng có liên hệ tới sự 
sống của con vật như mặc áo lụa dệt bằng tơ, áo 
len dệt bằng lông cừu, áo lông thú, mang giây, 
bóp, ví bằng da cá sâu, hoặc da bò. 


3k *k 3k 


Nhiều nghiên cứu khoa họccho biết những 
người ăn chay dù ăn theo bất cứ loại nào nếu 
có kế hoạch đều đạt được nhiều lợi ích đáng kế và 
chỉ ra rằng chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn gốc thực vật có liên quan với giảm nguy cơ 
bệnh tim mạch, một số loại ung thư và một số 
bệnh thoái hóa mạn tính khác . [0I, 02] Tuy 
nhiên, nghiên cứu cho thấy người ăn chay thuần 
(vegan), có hàm lượng vitamin B-12 thấp hơn và 
chỉ số homoecysteine (tHey) cao hơn so với những 
người không ăn chay, điều này cho thấy tiềm 
năng thiếu hụt một số chất dinh dưỡng. 


Mặc dù các triệu chứng đáng chú ý đầu tiên 
của tình trạng thiếu vitamin B-12 không có chỉ 
dâu đặc biệt như mệt mỏi bất thường hay có vẫn 
để tiêu hóa. Tuy nhiên, những triệu chứng lâm 
sàng xuất hiện từ từ và kín đáo trong nhiều tuần, 
đôi khi trong nhiều tháng. Chúng có biểu hiện đầu 
tiên là mệt mỏi tăng dẫn, chán ăn, gây sút rồi sau 
đó xuất hiệnthiếu máu, tổn thương hệ thần kinh, 
da và niêm mạc. 


Có hainguyên nhânchính dẫn đến tình 
trạng thiêu vitamin B-12 là (1) không cung ứng 


107 


TÂM DIỆU 


đủ cho cơ thể thực phẩm có chứa vitamin B-12 
(như nghèo đói và ăn chay chay thuần (vegan), và 
(2) hấp thụ kém vitamin B-12. Phần lớn những 
người thiếu vitamin B-12 do bởi nguyên nhân thứ 
hai. Sự hấp thụ vitamin B12 cần có yếu tố nội tại 
(một protein do tế bào thành của niêm mạc dạ dày 
tiết ra) và enzyme phân hủy protein của tụy. 
Vitamin BI2 được hấp thụ bởi đoạn cuối ruột 
non. Theo thống kê năm 2010 nước Mỹ có 16% 
dân số tức khoảng 48 triệu người Mỹ bị rối 
loạn dinh dưỡng do thiếu vitamin B12 nhưng 
không được các bác sĩ chân đoán và điều trị đúng, 
gây ra rất nhiều chứng bệnh. 


Vitammn B-lI2 thường không có ở những thực 
phẩm chay, chỉ có ở các sản phẩm chế biến từ thịt 
động vật và một SỐ Ít có trong trứng và bơ sữa. Vì 
thế với những người ăn chay loại thuần chay và 
trường chay, phải có kế hoạch cân thận cho một 
chế độ ăn uống, cần thử máu theo dõi tình trạng 
vitamin B-12 và chỉ số tHey (total homoecysteine) 
trên cơ sở thường xuyên đề có thê phát hiện sớm 
tình trạng thiếu vitamin B-I2, và nên sử dụng 
hàng ngày các loại thực phâm như thức ăn sáng 
cereals, sữa đậu nành có pha trộn thêm vitamin B- 
12 hay hay uống thêm thuốc bồ sung loại đa năng 
(multivitamins), hoặc dùng thuốc vitamin B-12 bô 
sung. 


Có một số nghiên cứu đo lượng vitamin B-12 và 
chỉ số homocysteine (tHcy ) nơi những nhóm 


người ăn chay từ nhiều vùng khác nhau trên thế 


108 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


giới. Mặc dầu sự liên hệ giữa hàm lượng vitamin 
B-12 và chỉ số homocysteine (tHcy ) chưa được 
hiểu hết hoàn toànnhưng kết quả cho biết những 
người có lượng vitamin B-12 thấp lại có chỉ 
số tHey cao [03] 


Homocystene (Hcy) là amino acid. Khi cơ 
thê chuyển hóa amino acid  methionine, 
homoeysteine được hình thành như một sản phẩm 
của quá trình này. Thông thường, hầu hết các 
homocysteine được tái chế như amino acid 
khác. Tuy nhiên, cơ thể cần đủ lượng vitamin B12 
và folate acid trong chế độ ăn uống để làm điều 
này. Nếu không có đủ vitamin B12 và folic acid, 
quá trình tái chế trở nên bị trục trặc, gây ra mức 
độ homocysteine trong máu tăng lên. Tổng 
số homocysteine (tHey) cao trong máu thường chỉ 
ra rằng cơ thê không nhận được đủ folate acid 
hoặc vitamin BI2 từthực phẩm hay thuốc bổ 
sung. 


Theo mộtcông trình nghiên cứu của Mỹ đã 
được công bố, chỉ số homocysteine (tHcy) cao 
trong máu là một yếu tô nguy cơ gây ra chứng suy 
tim (congestve heart failure). Nhiều nghiên 
cứu khác của Austria Đức và Đài Loan cũng 
khăng định sự liên quangiữa chỉ số homocysteine 
(tHcy) trong máu và nguy cơ phát sinh các cơn 
đau tim, đột quy, thậm chí cả chứng viêm tĩnh 
mạch.[04, 05] 


Theo tiêu chuân của nhiêu phòng xét nghiệm 


109 


TÂM DIỆU 


trên thế giới, chỉ sỐ homocysteine (tHcy) được coi 
là bình thường nếu năm trong giới hạn: 6-12 
umol/L. 


Theo lời khuyên của các chuyên gia y tế, mọi 
ngườiđều nên làm xét nghiệm chỉ số 
homocysteine (tHey) để có cách xử trí kịp thời 
nếu mức homocysteine trong máu lên cao bất 
thường; vìtình trạngnày có thể dẫn đến 
chứng mất trí nhớ và nhiều bệnh tim mạch. Nếu 
chỉ số tHey cao, có thê khắc phục bằng cách uống 
vitamin B6, vitamin B12 [06] và folic acid B-9. 
Nên lưu ý (l) viamm B-l2 phải là loại 
Methylcobalamin B-12. (2) Folic acid B-9 phải là 
loại Methyl Folate (thế hệ thứ 4 của folic acid và 
(3) Vitamin B-6 cần có thêm Mg++. 


Trên thế giới hiện có một dược phẩm giúp hạ 
homocysteine mang tên Homocysteine Formula. 
Mỗi viên chứa 50 mg vitamin Bó, 400 mcg folic 
acid, và 125 mcg vitamin B-12 (số lượng thay đôi 
tuỳ theo nhà sản xuất). 


Nói tóm lại, những người ăn chay trường loại 
thuần chay (vegan), nhất là các tu sĩ Phật Giáo 
trong các cộng đồng Phật Giáo Bắc Truyền (Bắc 
Tông hay Đại Thừa Phật Giáo) nên lưu ý đến vấn 
để ăn chay cho đúng phương pháp và cần bô xung 
thêm thuốc bổ đa năng (multivitamins) và vitamin 
loại methylcobalamin B-12. 


Bài việt này chỉ có tính cách thông tin, mọi liên 


110 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


quan đên việc chân và chữa bệnh là thuộc thâm 
quyên của bác sĩ y khoa. 


Dẫn chiếu 
[01] Sabaté. The contribution of vegetarian diets 


to health and disease: a paradigm shift? Am J Clin 
Nutr 2003;78(suppl):502S—7S. 


[http://aJcn.nutrition.org/content/78/3/502S.abstra 
ct?1Jkey=dcbbØ7 1e905279f3baeb6df83e652ff723 
e3ed56&keytype2=tf_1psecsha] 


{02] Appleby PN, Key TỊJ, Davey GK, Appleby 
PN. Health benefits of a vegetarian diet. Proc 
Nutr Soc 1999:58:271—5. 


[http:/www.ncbI.nlm.nih.øeov/pubmed/10466166 
?dopt=Abstract] 

{03| Vitammn B-I2 and homocysteine sfatus 
among vegetfarlans: a global perspecive Am J 
Clin Nutr 2009 89: 1693S-1698S Abstract/Full 
Text/ Full Text (PDE) 


[04] The American Journal of Clinical Nutrition 


http://ajcn.nutrition.org/content/89/5/1693S.full 
[05] The Journal of the American Medical 
AssocIation March 12, 2003, Vol 289, No. 10 
[06] Methylcobalamm được nhiêu nhà nghiên 
cứu cho là loại hoạt động mạnh nhất của vitamin 
B12. Methylcobalamin bảo vệ tế bào thần kinh vỏ 
não chống NMDA và thúc đây việc tái tạo tế 
bào thần kinh. Methylcobalamine là dạng duy 


111 


TÂM DIỆU 


nhất của vitamin B-12 có tham gia trong việc điều 
chỉnh nhịp sinh học (chu kỳ ngủ-thức). Nó đã 
được chứng minh trong việc cải thiện chất lượng 
giấc ngủ và làm mới từ giấc ngủ, cũng như 
tăng cảm giác hạnh phúc, sự tập trung và sự tỉnh 
táo. 


112 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


I3 


CHUYỂN ĐỔI CHẾ ĐỘ ĂN UỐNG 
TỪ THỊT CÁ SANG RAU ĐẬU 


Từ nhiều chục năm qua, hàng triệu người Hoa 
Kỳ, Canada, và các quôc gia phát triển trên thế 
giới, đã theo đuôi chế độ ăn thực phẩm rau đậu 
nhằm ngăn ngừa bệnh tật. Họ cho hay chế độ ăn 
này đem lại nhiều điều lợi ích, ăn ngon và bổ 
dưỡng. Đa số đều cho rằng chỉ một thời gian ngắn 
sau khi từ bỏ ăn thịt cá, chuyển sang ăn thực 
phẩm rau đậu, cảm giác ngon miệng và thèm ăn 
trở lại. Tuy nhiên, cũng có nhiều người phải trải 
qua một tiến trình thay đổi dải vì đối với họ tập 
quán ăn thịt đã in sâu trong tiềm thức, khó gột rửa 
trong một thời gian ngăn. 


113 


TÂM DIỆU 


Điều quan trọng là chúng ta phải tiến hành từng 
bước, không nên quá đột ngột thay đổi. Trong bài 
nảy chúng tôi sẽ đề cập đến một tiến trình thay 
đổi từ từ bằng cách tái điều chỉnh khẩu vị của 
chúng ta với những thực phẩm mới. 


Trước hết chúng ta nên từ bỏ một quan niệm sai 
lầm chung là tập quán không bao giờ thay đổi 
được. Những chứng minh của đa số người nghiện 
thuốc lá cho hay họ đã từ bỏ được vì họ có quyết 
tâm và sự cô găng thực hảnh nhiều lần. Đối với 
những người béo (mập) cũng vậy, nếu không có ý 
chí và cố gắng nhiều lần thì không bao giờ giảm 
mập được. Vì thế chúng ta có thể thay đổi tập 
quán ăn uống của chúng ta được, nêu như chúng 
ta quyết tâm và chịu khó lập đi lập lại sự quyết 
tâm đó. 


THAY ĐỎI KHẨU VỊ 


Bước đầu tiên trong tiến trình chuyển đổi chế độ 
ăn uống từ thịt cá qua chế độ ăn rau đậu là thay 
đôi khẩu vị. Các món ăn như thịt nướng, cá chiên, 
mì xào, burgers, gà chiên, và khoai tây chiên 
(French fries) đã hấp dẫn chúng ta vì đã quen ăn 
từ bao nhiêu năm. 


Từ nhỏ chúng ta đã được cha mẹ cho ăn những 
thức ăn như thế và theo quan niệm của một số tôn 
giáo, có thể từ những kiếp trước chúng ta cũng 
được cho ăn như vậy, một thói quen cứ lập đi lập 
lại thành một tập quán khó từ bỏ. 


114 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Thật ra, việc thay đổi tập quán ăn uống dễ hơn tập 
quán hút thuốc lá hay bất cứ một tập quán nảo 
khác, bởi vì có rất nhiều loại thực phẩm tốt cho 
sức khỏe (healthy foods) có thể thay thế cho các 
thực phẩm cá thịt chúng ta đang ăn. Vì thế, chúng 
ta hãy quyết tâm phá vỡ tập quán ăn thịt. Chúng 
ta hãy tái điều chỉnh khẩu vị thích mỡ béo, thích 
mùi thơm ngon do mỡ thịt đem lại. Nếu bạn thích 
phết bơ vào bánh mì, khoai tây nướng hay món 
rau, hãy cô gắng phết ít đi hay bỏ luôn. Sau một 
vài lần từ bỏ bạn sẽ thấy khẩu vị ít chất béo của 
bạn thay đổi trong chiều hướng mới. Những thứ 
khác cũng thé. 


Đối với những người Tây phương hay những ai 
chịu ảnh hưởng nên ẩm thực Âu Mỹ thì có lẽ bơ 
sữa và các phó sản của chúng là loại thực phẩm 
khó từ bỏ nhất, vì hầu như mọi người đều có môi 
liên hệ mật thiết với loại thực phâm đã nuôi nắng 
mình từ nhỏ. Do đó phải có thời gian, mới thay 
đôi được sự phụ thuộc vô thức này. Nếu bạn uống 
sữa bò hằng ngày, hãy giảm độ béo của sữa từ 
whole milk, qua low fat milk rồi từ low fat milk 
qua soy milk rồi cuối cùng là low-fat soy milk. 
Từ loại có đường rồi đến loại ít hay không đường. 


Đối với những bạn thích ăn các loại thức ăn 
nhanh có mùi vị burger hay hâm khói (smoked), 
hãy ăn thử soy-burgers, shútake mushroom 
burgers, soy sausages, soy-ham, soy-beacon, và 
soy-hot-dogs do các công ty sản xuất thực phẩm 
Hoa Kỳ chế tạo như Garden Burgers, Morningstar 


115 


TÂM DIỆU 


Farms, Green Giant Harvest, Worthington, và 
Loma Linda. Đây là những thức ăn chay, biến chế 
cho phù hợp với khẩu vị người Hoa Kỳ, được làm 
bằng tổng hợp thực phẩm đậu nành, gạo nứt, nắm 
rơm và các thứ thực vật tốt khác. Các nhà sản 
xuất đã lọc bỏ chất béo thực vật mà thường là loại 
polyunsaturated fat nên các loại thực phẩm này có 
ít chất béo hay không có chất béo cũng như chất 
cholesterol. 


Những bạn quen với mùi vị Tầu như mùi ngũ vị 
hương có thê mua các thức ăn chay biến chế do 
Đài Loan, Hong Kong và Việt Nam chế tạo. 
Riêng các ham chay Nhật Bản không có mùi vị 
Tầu, ăn ngon nhưng đắt tiền hơn và có nhiều chất 
bột ngọt MSG (monosodium glutamate). Các siêu 
thị Á Đông nào cũng có ít nhất một quây bán thực 
phẩm chay. Tuy nhiên, các loại thực phâm biến 
chế này chỉ nên ăn hạn chế trong thời gian chuyên 
tiếp, sau khi đã hoàn tắt tiễn trình chuyên đối nên 
cắt hoàn toàn những thức ăn nảytrong thực đơn 
hàng ngày của bạn. 


Đường và đồ ngọt khó bỏ hơn thịt cá. Bạn nên 
chuyên dần sang dùng các loại chất ngọt tự nhiên 
để cơ thể có khả năng tự điều chỉnh lượng đường 
trong máu. 


Khẩu vị mới cần phải được lập đi lập lại là một 
việc lảm quan trọng. Mùi vị sữa đậu nành cho 
những người mới uống lần đầu rất là lạ cũng như 


116 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


các thực phẩm đậu hũ chiên hay luộc cũng thế. Sự 
cô găng là một điêu cân thiệt, trước lạ sau quen. 


NGUYÊN TẮC THAY ĐÒI 


Thiết lập một kế hoạch ăn thực phẩm rau đậu cho 
có đầy đủ chất bố dưỡng để bảo vệ sức khỏe và 
ngăn ngừa bệnh tật không có gì là khó khăn. Theo 
bác sĩ Neal Barnard, Chủ tịch Hiệp Hội Y Sĩ 
Trách Nhiệm Hoa Kỳ, có ba nguyên tắc chính là: 


(1) Thay thế các thực phẩm có nguồn gộc thịt 
động vật (animal sources) bằng các thực phẩm có 
nguồn góc thực vật (plant foods). 


(2) Thay thế các thực phẩm tinh lọc (refined 
foods) băng thực phâm nguyên chât (unrefined 
food§). 


(3) Thay thế các thực phẩm đóng hộp bằng thực 
phâm tươi (fresh), đông lạnh (frozen) và khô. 


TIẾN TRÌNH THAY ĐÒI 


Thật ra tiễn trình thay đổi từ chế độ ăn thịt cá 
sang chế độ ăn rau đậu không khó lắm. Có nhiều 
người bỏ thịt cá ngay, có nhiều người ăn dặm 
thực phẩm rau đậu một thời gian ngắn và cũng có 
nhiều người ăn dặm thực phẩm rau đậu một thời 
gian đài rồi sau đó mới từ bỏ hắn thịt cá. 


117 


TÂM DIỆU 


Có nhiều cách để thay đổi tập quán ăn uống tùy 
theo hoàn cảnh và cường độ thói quen. Dưới đây 
chúng tôi đưa ra hai đường lối loại bỏ tập quán ăn 
những thực phẩm không tốt cho sức khỏe do bác 
sĩ Neal D. Barnard, M.D., người đứng đầu Hội 
Đồng Y Khoa “Physicians Commiree ƒor 
Responsible Medicine”, gồm 3.400 bác sĩ y khoa 
Hoa kỳ đề ra: 


(L Dùng Thực Phẩm Chuyển Tiế lếp: Thực phẩm 
chuyền tiếp (transition foods) có thể giúp cơ thể 
chúng ta dễ dàng chấp nhận trong lúc có sự thay 
đổi lớn lao và cấp thời từ một chế độ dinh dưỡng 
thịt cá nhiều mỡ béo thơm ngon qua chế độ ăn 
thực phẩm rau đậu ít chất béo, ít thơm ngon 
nhưng nhiều bổ dưỡng. 


Thật ra thực phẩm chuyền tiếp là những thực 
phẩm chay biến chế, lấy từ nguồn thực vật, cho 
phủ hợp với khâu vị người Tây Phương, như soy- 
burgers, soy-ham, soy-hot-dogs, soy-beacon.. 
ngay cả cà rem cũng làm bằng tofu. Những thứ 
này có mùi vị quen thuộc nên dễ dàng thích hợp 
khẩu vị của chúng ta, để xa dần những thứ thịt cá 
thiệt không tốt cho sức khỏe. 


Các cửa hàng thực phẩm “health food stores” và 
một số siêu thị có bây bán rất nhiều thực phẩm 
chay biến chế không có nguồn gốc thịt động vật, 
có thể giúp bạn rất nhiều trong việc chuyên đổi 
chế độ dinh dưỡng từ thịt cá qua thực phẩm rau 
đậu. Những thực phẩm này, từ burgers cho đến 


118 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


ribs, được làm từ protein đậu nành, gạo lức, nắm 
rơm và các thứ rau đậu khác, ăn ngon gần như 
những món ăn thịt cá mà bạn vẫn ăn trước đây. 
Chúng cũng được dùng trong các nhà hàng chay, 
trong các bữa tiệc thịnh soạn để thiết đãi bạn bè 
trong các địp lễ và ăn picnic ngoài trời. 


Vì cần cung ứng cho nhiều sở thích khác nhau, 
nên các nhà sản xuất cũng chế ra nhiều loại thực 
phẩm có độ béo khác nhau, fat, low-fat, và non- 
fat. Bạn có thể thử cả ba loại để tự mình biết rằng 
loại fat bao giờ ăn vẫn thấy ngon và đậm đà. Vì 
thế bạn nên giảm từ từ, từ fat, đến low ft. Chúng 
tôi sẽ bàn thêm chỉ tiết trong bài nói về thực 
phâm biến chế. 


(2) Kế Hoạch Năm Bước: Kê hoạch này trực tiếp 
phá vỡ tập quán ăn thịt cá của chúng ta. Hãy áp 
dụng từ một tháng đến vài tháng cho mỗi bước 
trước khi bước qua bước kế tiếp. Tuy nhiên đừng 
dừng ở quá lâu một bước. Lợi ích lớn nhất đạt 
được do bởi hoàn thành năm bước, chứ không 
phải nơi từng bước. 


Bước Thứ Nhất. Thêm vào thức ăn hằng ngày là 
ngũ cốc nguyên chất (whole grains) và đậu 
(lesumes). Bạn có thể thay vì ăn hai bữa cơm gạo 
trăng một ngày bằng cách ăn một bữa gạo trăng 
và một bữa gạo lứt tẻ hay lưt nếp nấu với đậu 
lentil, split green peas, hay đậu xanh nguyên vỏ 
(mung bean). Sáng thay vì ăn sáng bằng bánh mì 
Pháp hay bánh mì lát nên thay thế bằng loại bánh 


119 


TÂM DIỆU 


mì lát whole grains hay cháo yến mạch (hot 
oatmeal). Tất cả những thứ nảy đều có chứa nhiều 
carbohydrate và fiber, lại ít chất béo và không 
cholesterol. 


Bước Thứ Hai. Thêm nhiều rau tươi và trái cây. 
Giống như whole grains và đậu, chúng cũng có 
nhiều chất carbohydrates, fiber và không chất béo 
cũng như không cholesterol. Rau ở dạng đông 
lạnh cũng tốt như rau tươi. 


Bước Thứ Ba. Loại bỏ thịt bò, heo, gà, cá, và 
tôm. Làm như vậy là bạn đã loại bỏ những nguồn 
gốc gây bệnh là chất béo, chất cholesterol, và 
calories. Bước này rất quan trọng. Phải hoàn toàn 
loại bỏ hết những thứ không tốt cho sức khỏe 
trong giai đoạn này. Vương vấn trong miệng và 
trong tâm tưởng một ít thịt và một ít cá thường là 
có khuynh hướng gia tăng số lượng ăn thịt cá 
trong tương lai. Loại bỏ hết thịt cá trong bước nảy 
giúp việc chuyên đổi dễ dàng hơn. Bạn có thê 
dùng thử một số thực phẩm chay chuyên tiếp ở 
g1aI đoạn này. 


Bước Thứ Tư. Loại bỏ trứng, sữa và các phó sản 
của sữa như cheese, cream, yogurt, whey và 
casein. Các thực phẩm này chứa nhiều chất béo 
bão hòa và chất cholesterol và có thể mang nhiều 
mâm mống độc hại khác. 


Bước Thứ Năm. Giảm thiểu dầu thảo mộc (oil 
vegetable) ngoại trừ dâu olive oil. Thay vì dùng 


120 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


dầu đề chiên, hãy áp chảo nóng với thật ít dầu và 
nên dùng loại dầu canola. Loại bỏ việc thêm dầu 
vào thực phẩm. Tránh không dùng các thực phẩm 
high-fat foods như là potato chips, french frles, và 
oily salad dressinøs. 


Bạn đừng lo lắng về protein, nếu hàng ngày bạn 
uống một ly sữa đậu nành, ăn từ hai đến ba chén 
cơm gạo lút, một chén súp đậu lentil hay đậu đen, 
một lát đậu hũ luộc, và các loại rau trái tươi thì cơ 
thê của bạn nhận đủ lượng protein cần thiết. 


Nhiều protein sẽ không tốt cho cơ thể vì làm gia 
tăng tính độ acid và có thê sinh ra nhiều thứ bệnh 
tật. Cũng nên biết, ở trạng thái bình thường, máu 
trong cơ thể con người phải ở trong tình trạng 
trung hòa tính độ acid và kiềm (base), độ đo pH là 
7.41 - điều kiện này cho phép tiễn trình hóa học 
của cơ thê hoạt động một cách hữu hiệu nhất và 
tất cả chất thải hồi của tiến trình này đều bị khử 
diệt nhanh chóng. 


Nếu ăn nhiều thực phẩm có tính acid thì tính độ 
acid trong cơ thể gia tăng, do đó những bộ phận 
thanh lọc máu như gan, lá lách, thận vả tim sẽ 
phải hoạt động nhiều hơn bình thường, dễ bị suy 
yêu và sinh ra các bệnh về tim mạch, các bệnh vê 
cơ thần kinh, hạch tuyến, và bệnh tiểu đường. Đó 
là chưa kế đến việc mất calcium vì khi ăn nhiều 
thức ăn có tính độ acid cao, cơ thể phải lấy chất 
calcium từ xương để hóa giải acid, cầm giữ mức 
độ trung hòa pH trong máu. 


121 


TÂM DIỆU 


Khi pH trong máu giảm xuống dưới 7.35 cảm 
giác con người bị suy giảm, cơ thể uê oải, lười 
biếng, dễ chóng mặt, buồn nôn nhức đầu và có thể 
bất tỉnh nếu pH xuống thấp 7.0. Ấy là chưa kể 
những độc tô chưa được thải hôi sẽ tích tụ ở đâu 
đó trong cơ thể. 


Vì thế nên tránh tôi đa những thức ăn có khả năng 
gia tăng tính độ acid như các thức ăn (1) gốc thịt 
động vật, trà, cà phê, rượu, các loại gia vị, các 
thức ăn ngâm giấm, ngâm muối, dầu mỡ đường, 
các loại thức ăn chiên xào, và các loại tĩnh bột 
biến chế, và (2) nên ăn những thực phẩm có tính 
cách gia tăng tính độ kiềm (akaline), có tác dụng 
trung hòa acid như các loại rau, các loại trái cây, 
(3) các loại hạt đậu, đặc biệt là đậu nành, cà chua, 
chuối, táo là những loại có tính kiềm nhiều nhất, 
trái figs có chứa một loại enzyme đặc biệt gọi là 
ficin có khả năng hóa giải các độc tô trong máu 
và một chất khác gọi là seratonin có khả năng bồi 
bồ trí óc. Tuy nhiên nếu ăn nhiều thực phẩm có 
tính độ kiềm, (độ pH trong máu gia tăng) cũng 
đưa tới các bệnh về đường ruột. Khi độ pH trên 
7.45 hệ thần kinh trở nên bị kích động, dễ bị kinh 
phong, nhức đầu và chóng mặt. 


122 


I4 


QUAN ĐIỂM VỀ ĂN CHAY 
CỦA HIỆP HỘI DINH DƯỠNG HOA KỲ 


Sau một thời gian dài nghiên cứu, thảo luận, 
phân tích và đánh giá các khảo cứu khoa học liên 
quan đến thực phẩm và dinh dưỡng của chế độ ăn 
chay, vào tháng 7 năm 2009, Hiệp Hội Dinh 
Dưỡng Hoa Kỳ (the American Dieftetic 
Association) một tổ chức lớn nhất trên thể giới kết 
hợp những chuyên gia thượng thặng về thực 
phẩm và dinh dưỡng, đã công bố một bài xác 
định quan điểm của họ về chế độ ăn chay, bao 
gôm cả thuân chay. Bản dịch Việt và nguyên bản 
tiếng Anh đính kèm như sau: 


Bản dịch Việt: 


“Quan điểm của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ là 
chê độ ăn chay (vegefarian đief), bao gôm cả 


123 


TÂM DIỆU 


thuần chay (vegan đier), nêu được chuẩn bị đúng 
cách, đều có lợi cho sức khỏe (Jeazi:hf!), đầy đủ 
dinh dưỡng (nưritionally adequafe), và có thê 
mang lại lợi ích trong việc phòng ngừa và chữa 
trị một số bệnh. Chế độ ăn chay được chuẩn bị 
cần thận đều thích hợp cho mọi người trong 
mọi giai đoạn của đời người, kê cả lúc phụ nữ 
mang thai, lúc cho con bú, cho trẻ em sơ sinh, 
thiếu nhi, thiểu niên, và cho các lực sĩ thể thao. 
Một chế độ ăn chay được định nghĩa là không bao 
gồm thịt (kế cả thịt của loại sinh vật có cánh bay) 
hoặc hải sản, hoặc sản phâm có chứa những loại 
thực phẩm này”. 


Bài viết này đánh giá các dữ liệu hiện tại liên 
quan đến những chất dinh dưỡng quan trọng cho 
người ăn chay bao gồm chất đạm (protein), chất 
béo (n-3 fatty acid), sắt, kẽm, iốt, canxi, vitamin 
D và B-12. Một chế độ ăn chay có thể thỏa mãn 
các khuyến nghị hiện hành đối với tất cả các chất 
dinh dưỡng. Trong một số trường hợp, thuốc bô 
sung hoặc thực phẩm có pha trộn vitamin có thê 
cung cấp một lượng hữu ích của các chất dinh 
dưỡng quan trọng. 


Một đánh giá dựa trên bằng chứng cho thấy chế 
độ ăn chay có thể có đầy đủ chất dinh dưỡng 
trong thai kỳ và kết quả cho biết rất tốt cho sức 
khỏe của cả bà mẹ và trẻ sơ sinh. 


Kêt quả của một khảo cứu dựa trên các băng 
chứng cho thây răng một chê độ ăn chay có liên 


124 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


quan VỚI VIỆC giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim. 
Ăn chay có khả năng giảm cholesterol, làm huyết 
áp thấp hơn, và có tỷ lệ áp xuất huyết và tiêu 
đường loại 2 thấp hơn tỷ lệ của những người 
không ăn chay. Hơn nữa, chỉ số BMI Body Mass 
Index của những người ăn chay có khuynh hướng 
thấp hơn vả có tỷ lệ ung thư thấp hơn so với tổng 
thể. Các tính năng của một chế độ ăn chay có thể 
làm giảm nguy cơ các bệnh mãn tính bao gồm 
hấp thu ít chất béo bão hòa và cholesterol và hấp 
thu cao hơn các thứ trái cây, rau, ngũ cốc nguyên 
hạt, các loại hạt, sản phẩm đậu nành, chất xơ và 
chất phytochemical. 


Sự thay đổi cách ăn uống trong số những người 
ăn chay làm cho sự đánh gía cá nhân về một chế 
độ ăn chay được đầy đủ và cần thiết. Ngoài việc 
đánh giá đầy đủ chế độ ăn uống, các chuyên gia 
thực phẩm và dinh dưỡng cũng có thể đóng vai 
trò quan trọng trong việc hướng dẫn người ăn 
chay về các nguôn dinh dưỡng cụ thể, mua thực 
phẩm và chuẩn bị bữa ăn, cùng là sửa đồi chế độ 
ăn uống sao cho phù hợp với nhu cầu của họ.” 


(Tâm Diệu chuyên ngữ) 

Nguồn: J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266- 
82. (Tạp chí của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ 
sô 109 tháng 7 năm 2009) 


Nguyên bản Anh Ngữ: 


125 


TÂM DIỆU 


Posiftion of the American Dietetic Association: 
vegefarian diets. 

Crapg WJ, Mangels AR; American Dietetic 
Associafion. 

Source: J Am Diet Assoc. 2009 Jul;109(7):1266- 
82. (Tạp chí của Hiệp Hội Dinh Dưỡng Hoa Kỳ 
số 109 tháng 7 năm 2009) Andrews University, 
Berrien Springs, MI, USA. 
http://www.ncbi.nlim.nih.sov/pubmed/19562864 


Abstract 


I( 1s the posilon of the American Dietetic 
Assoclation that appropriately planned vegetarian 
diets, Including total vegetarlan or vegan diets, 
are healthful, nutriionally adequate, and may 
provide health benefits in the prevention and 
treatment of  certan diseases. Well-planned 
vegetarian diets are appropriate for Individuals 
during all stages of the life cycle, Iincluding 
pregnancy, lactaton, Infancy, childhood, and 
adolescence, and for athletes. A vegetarian diet 1s 
defined as one that does not include meat 
(ncluding fowl) or seafood, or products 
conftaining those foods. 


Thịs article reviews the current data related to key 
nutrlents for vegetarians Including protein, n-3 
faty acids, Iron, zinc, 1odine, calcium, and 
viftamins D and B-I2. A vegetarian diet can meet 
current recommendatons for all of these 
nutrlenfs. Ín some cases, supplements or fortified 


126 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


foods can provide useful amounts of Important 
nutrlenfs. 


An evidence- based review showed that 
vegeftarian diets can be nutritionally adequate In 
pregnancy and result in positive maternal and 
imnfant health outcomes. The resuls of an 
evidence-based review showed that a vegetarian 
diet 1s associated with a lower risk of death from 
1schemic heart dIsease. 


Vegetarians also appear to have lower low- 
density lipoprotein cholesterol levels, lower blood 
pressure, and lower rates of hypertension and type 
2 diabetes than nonvegetarlans. Furthermore, 
vegeftarians tend to have a lower body mass Index 
and lower overall cancer rates. Features of a 
vegetarian diet that may reduce risk of chronic 
disease Include lower 1ntakes of saturated fat and 
cholesterol and higher Inntakes of  fruis, 
vepetables, whole grains, nuts, soy productfs, 
fiber, and phytochemicals. 


The variabilty of dietary practices among 
vegetaians makes 1ndividual assessment of 
dietary adequacy essential. In addilon to 
assessing dietary adequacy, food and nutrition 
professionals can also play key roles in educating 
vegetarians about sources of specIfic nutrIents, 
food purchase and preparation, and dietary 
modifications to meet their needs. 


127 


TÂM DIỆU 


[5 


THÔNG TIN MỚI NHẤT VỀ DINH DƯỠNG 
DÀNH CHO CÁC BÁC Sỹ: 


CÁC CHẾ ĐỘ ĂN DỰA TRÊN THỰC 
2 z À Ã ` ˆ 
PHẨM CÓ NGUÔN GỐC TỪ THỰC VẬT 


Tóm Tắt 


Mục đích của bài viết này là để trình bảy với các 
bác sỹ một bản cập nhật (thông tin mới nhất) về 
các chế độ ăn uống dựa trên thực phẩm có nguồn 
gốc từ thực vật. 


Những mối quan tâm về việc gia tăng chỉ phí 
chăm sóc sức khỏe được nói đến trên toản quốc, 
thậm chí là những lối sống không lành mạnh đang 
góp phần vào việc lan rộng bệnh béo phì, bệnh 
đái tháo đường và bệnh tim mạch. 


128 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Vì những lý do này, các bác sỹ đang tìm kiếm các 
phương thức can thiệp hiệu quả vừa ít tốn kém chi 
phí lại vừa cải thiện được kết quả sức khỏe đưa 
đến việc giúp đỡ các bệnh nhân của họ áp 
dụng một lối sông lành mạnh hơn. 


Chế độ ăn uống lành mạnh có thể đạt được tốt 
nhất bằng một chế độ ăn uống dựa trên thực 
phẩm có nguồn gốc từ thực vật mà chúng ta định 
nghĩa là một chế độ ăn khuyến khích toàn bộ thức 
ăn dựa trên thực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật và không khuyến khích ăn thịt, các sản phẩm 
bơ sữa, và trứng cũng như các thực phẩm tỉnh lọc 
và chế biến. Chúng tôi trình bày một trường 
hợp nghiên cứu làm ví dụ về những lợi ích tiềm 
năng cho sức khỏe của chế độ dinh dưỡng 
đó. Nghiên cứu cho thấy rằng các chế độ ăn dựa 
trên thực phẩm có nguồn gôc từ thực vật có hiệu 
quả kinh tế (cost- effcctive), có nguy cơ thấp về 
sự can dự mà có thể làm giảm chỉ số béo của cơ 
thê BMI (body mass index), huyết áp, hàm lượng 
đường trong máu HbA¡c và cholesterol. Các chế 
độ ăn uống đó cũng có thể làm giảm số lượng 
thuốc cần thiết để điều trịcác bệnh mãn tính và 
làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim. Các bác sỹ 
nên xem xétđề xuất một chế độ ăn uống dựa 
trên thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật cho tất 
cả các bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân có 
huyết áp cao, mắc bệnh đái tháo đường, bệnh tim 
mạch hoặc bệnh béo phì. 


Giới thiệu 


129 


TÂM DIỆU 


Trong cuộn phim tài liệu của HBO The Weighf oƒ 
the Nation có lưu ýrằng nếu bạn ăn sao cũng 
được tại Hoa Kỳ thì cuối cùng bạn sẽ trở nên béo 
phì.[1 Năm 2011, Witters có báo cáo rằng tại một 
số khu vực trong nước tỷ lệ béo phì là 39% và sẽ 
tăng lên ở mức 5% mỗi năm.[2] Nguy cơ bệnh 
béo phì, bệnh đái tháo đường, bệnh tăng huyết áp 
và bệnh tim mạch cùng với các biễn chứng xảy ra 
sau đó (ví dụ các vẫn đề hành vi sức khỏe và chất 
lượng cuộc sống) thường đi chung với 
nhau và liên kết rõ rệt đến lối sông, đặc biệt việc 
chọn lựa chế độ ăn.[3] Về tất cả các chế độ ăn 
được khuyến nghị trong vài thập kỷ qua nhằm 
thay đổi xu hướngbệnh tật mãn tính này, chế độ 
tốt nhất nhưng có lẽ là ít thông thường nhất Có thể 
là các chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật. 


Mặc dù cơ thể khỏe mạnh là chứng cứ có lợi cho 
các chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn sốc 
từ thực vật, kể cả các nghiên cứu cho thấy công 
chúng tự nguyện nắm bắt các chế độ ăn dựa 
trên thực phâm có nguồn gốc từ thực vật, nhiều 
bác sỹ hiện nay không nhân mạnh đến tầm quan 
trọng của các chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật là phương phápđiều trị đầu 
tiên cho các bệnh mãn tính.[4| Việc này có thể là 
vì do thiếu sự hiểu biết về các chế độ ăn này hoặc 
là thiếu các nguồn giáo dục cho bệnh nhân. 


Các hướng dân chê độ ăn uông câp quôc gia về 
việc sông tích cực và ăn uông lành mạnh có săn 


130 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


tạ www.ChooseMyPlateesov. Một dĩa thức 
ănlành mạnh điển hình là 1/⁄2thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật (rau quả không có tỉnh 
bột, 1/4thựe phẩmnguyên hạt hoặc thực 
phâmtinh bột không chế biến và 1/4 protein nạc. 


Mục đích của bài viết này là xem lại chứng cứ hỗ 
trợ chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguôn sốc 
từ thực vật và cung cấp bản hướng dẫn để giới 
thiệu các chế độ ăn đó cho bệnh nhân. Chúng 
ta bắt đầu bằng một nghiên cứu trường hợp (case 
study) và kết luận bằng việc xem lại tài liệu. 


Nghiên Cứu Trường Hợp. 

Một người đàn ông 63 tuối có tiền sử cao huyết 
áp đã phàn nàn với bác gia đình của ông ây vê 
việc mệt mỏi, buồn nôn và chuột rút. Kết quả xét 
nghiệm đường máu ngẫu nhiên là 524mg/dL và 
HbA¿c (ứj số trung bình của đường trong máu) là 
11,1%. Bệnh nhân được chân đoán bệnh đái tháo 
đường loại 2. Cholesterol toàn phần của ông ấy là 
283 mg/dL, huyết áp là 132/66 mmHg và chỉ số 
cơ thê (BMI) là 25kg/m”. Ông ấy đã dùng 
lisinopril, 40 mg mỗi ngày; hydrochlorothiazide, 
50 mg mỗi ngày; amlodipine, 5 mg mỗi ngày; và 
atorvastatin, 20 mg mỗi ngày. Bác sỹ đã kê toa 
cho ông ấy metformin, 1000 mg hai lần mỗi ngày 
; glipizide, 5 mg mỗi ngày; và 10 đơn vị insulin 
bán chậm (insulin NPH) lúc đi ngủ. Bác sỹ cũng 
đã kê toa cho ông ây một chế độ ăn dựa trên thực 
phẩm có nguồn gốc từ thực vật, ít muối, loại 
bỏ tất cả các sản phẩm động vật và đường tỉnh 


131 


TÂM DIỆU 


chế đồng thời hạn chế bánh mì, gạo, khoai tây và 
bánh làm từ bắp hoặc lúa mạch với trứng chỉ 
dùng một lần mỗi ngày. Bác sỹ đã khuyên ông ấy 
dùng rau quả không có tính bột, rau đậu và các 
loại đậu không hạn chế, bố sung thêm 2oz 
(khoảng 28,35 mg) quả hạch và hạt mỗi ngày. 
Bác sỹ cũng đã yêu câu ông ấy bắt đầu tập thể 
dục 15 phút hai lần một ngày. 


Bệnh nhân đã gặp bác sỹ gia đình hàng tháng tại 
phòng khám chăm sóc sức khỏe. Qua thời gian 16 
tuần, bác sỹ quan sát thấy có cải thiện đáng kể khi 
đo kết quả sinh trắc học. Bác sỹ đã cho ông ấy bỏ 
hăn amlodipine, hydrochlorothiazide, glipizide, 
và insulin NPH. Huyết áptheo dõivẫn dưới 
125/60 mmHg, hbA¡c trở nên tốt hơn ở mức 6,3% 
và cholesleroltoàn phần trở nên tốt hơn 138 
mg/dL. Bác sỹ cho giảm dần lisinopril xuống. 5 
mg mỗi ngày và bệnh đái tháo đường của ông ây 
được kiểm soát chỉ với một loại metformin, 1000 
mg hai lần mỗi ngày. 


Định Nghĩa Các Chế Độ Ăn Dựa Trên Thực 
Phẩm Có Nguồn Gốc Từ Thực Vật 

Trường hợp được trình bày trên là một ví dụ 
gây ấn tượng sâu sắc về hiệu quả mà một chế độ 
ăn dựa trên thực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật có thể có các kết quả sinh trắc học như sơ 
lược về huyết áp, bệnh đái tháo đường và lipid. 
Việc HbA¡c giảm từ 11,1% xuống 6,3% trong 
vòng3 tháng làtốt hơnnhiều so với mong 
đợi bằng đơn trị liệu với metformin hoặc tập thể 


132 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


dụchàng ngày. Việc huyết áp được quan sát có cải 
thiện tốt hơn trong khoảng thời gian 4 tháng bằng 
vài loại thuốc cũng hiếm khi gặp phải và có khả 
năng liên quan đến chế độ ăn giảm muối và tránh 
dùng thịt đó. Vì bệnh nhân không bị béo phì và 
không sụt cân nhiều với chế độ ăn nảy, các cải 
thiện tốt hơn gây ân tượng sâu sắc dường như liên 
quan đến chất lượng chế độ ăn mới của ông ấy. 


Một chế độ ăn lành mạnh dựa trên thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật nhằm mục đích tăng tối 
đa tiêu thụ thức ăn thực vật có đầy đủ dinh 
dưỡng trong khỉ giảm đến mức tối 
thiểu các thực phẩm chế biến, dầu và thực 
phẩm động vật (bao gồm sản phẩm bơ sữa và 
trứng). Chế độ ăn này khuyến khích ăn nhiều rau 
(nấu hoặc ăn sống), trái cây, đậu, đậu hà lan, đậu 
lăng, đậu nành, cùng với hạt và quả hạch (với SỐ 
lượng ít hơn) và nói chung ít chất béo. Các đề 
xuấthàng đầu trong lĩnh vực có các ý kiến thay 
đôi về thành phần có trong chế độ ăn tối ưu dựa 
trênthực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Phương 
pháp ăn kiêng Ornish và các phương pháp khác 
khuyến nghị cho phép các sản phâm động vật như 
lòng trắng: trứng và sữa không chất béo (skửn 
milk) với số lượng ít để lành bịnh.[10,1 1] 

Esselstyn, người hướng dẫn chương trình phòng 
ngùa bệnh tim mạch và làm lành bịnh 
tại Cleveland Clinic Wellness Instiute, khuyến 
nghị việc tránh hoàn toàn tất cả các sản phẩm có 
nguồn gốc từ động vật cũng như đậu nảnh và quả 


133 


TÂM DIỆU 


hạch đặc biệtnêu có bịnh động mạch 
vành nghiêm trọng.[ 12] 


Bất chấp các khác biệt không đáng kế này, CÓ 
chứng cứ Tăng chế độ ăn dựa trên thực phâm có 
nguôn gôc từthực vậtđược xác định rộng 
rãi có lợi ích đáng kế cho sức khỏe. 


Các bạn nên lưu ý rằng thuật ngữ có nguồn gốc 
từ thực vật đôi khi được sử dụng có thể thay đổi 
cho nhau giữa ăn chay có uỗng sữa và ăn 
trứng hoặc ăn chay thuần. Chế độ ăn chay có 
uống sữa và ăn trứng hoặcăn chay thuần 
được chấp nhận vì cáclý dođạo đức hoặc tín 
ngưỡng có thể lành mạnh hoặc không lành mạnh. 
Như thế biết được các định nghĩa cụ thể về các 
chế độ ăn liên quan và tìm hiểu chắc chắc các chỉ 
tiết về chế độ ăn của bệnh nhân quan trọng hơn là 
đưa ranhận địnhvề việc chế độ ăn đó lành 
mạnh thế nào. Dưới đây là nội dung tóm tắt về 
các chế độ ăn điển hìnhhạn chếcác sản 
phâm động vật. Điểm phân biệt chủ yếu là mặc dù 
hầu hết các chế độ ăn này được xác định 
bằng thành phân loại bỏ trong chế độ ăn, chế độ 
ăn dựa trên thực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật được xác định bằng thành phần có trong chế 
độ ăn. 


Ấm chay thuần (vegan or tofal vegefarian - ăn 
chay hoàn toàn): Loại bỏ tẤt cả các sản 
phâm động vật, đặc biệt là thịt, hải sản, gia cằm, 
trứng và các sản phẩm bơ sữa. Không cần 


134 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


phải dùng thực phẩm nguyên sơ (whole food) 
hoặc hạn chê chât béo hoặc đường tính chê. 


Ấm chay thuấn, thực phẩm chưa nấu chín 
(vegan, raw ƒood): Các thực phẩm loại bỏ như ăn 
chay thuần và loại bỏ tất cả các thức ăn nâu ở 
nhiệt độ lớn hơn 11§°F. 


An chay có uông sữa (Lacfo-vegefarian): Loại 
bỏ trứng, thịt, hải sản và gia câm và có dùng các 
sản phâm bơ sữa. 


An chaycó ăn trứng (Ovo-vegefarian): Loại 
bỏ thịt, hải sản, gia câm và sản phâm bơ sữa và có 
dùng trứng. 


An chay có nông sữa - ăn trứng (Lacfo-ovo 
vegefarian): Loại bỏ thịt, hải sản và gia câm và 
có dùng trứng và sản phâm bơ sữa. 


Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải (Mediterranean): 
Tương tự chế độ ăn thực phẩm nguyên sơ, dựa 
trênthực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật nhưng cho phép một lượng nhỏ gà, sản phẩm 
bơ sữa, trứng và thịt đỏ một lần hoặc hai lần mỗi 
tháng. Khuyến khích dùng cá và dầu ôliu. 
Không hạn chế chất béo. 


Thực nguyên sơ, có nguôn gốc từ thực vật, ít 
chất béo (Whole-foods, planf-based, low- 
ƒ##): Khuyến khích ăn thực phẩm có nguồn gốc 
từthực vật dướihình thức nguyên sơ (whole 


135 


TÂM DIỆU 


foods), đặc biệt rau quả, trái cây, rau đậu và hạt 
và quả hạch (với số lượng ít hơn). Đề có lợi íchtối 
đa cho sức khỏe, chế độ ăn này hạn chế các sản 
phẩm động vật. Nói chung hạn chế toàn bộchất 
béo. 


Lợi Ích Của Chế Độ Ăn Dựa Trên Thực 
Phâm Có Nguôn Gôc Từ Thực Vật 


Mục đíchchế độ ăn củachúng taphải làm 
chosức khỏechúng tatốt hơn. Trong mục 
này, chúng ta sẽ xem lại tài liệu cho các bài quan 
trọng chứng minh lợi íchcủa chế độ ăn dựa 
trênthực phẩmcó nguồn gốc từthực vật. 
Việc xem lại của chúng tabao gồm các nghiên 
cứu hiện tạibao gồm các chế độ ăn chay thuần, ăn 
chay có uống sữa và ăn trứng (ăn chay không 
thuần) và ăn chay kiểu Địa Trung Hải. 


Bệnh Béo Phì 


Năm 2006, sau khi xem lại dữ liệu từ 87 nghiên 
cứuđã xuất bản, cáctác giảBerkow và 
Barnard đã báo cáo trong Muíriion Reviews là 
một chế độ ăn chay thuần (vegan) hoặc ăn chaycó 
uống sữa và ăn trứng (vegetarian) có hiệu quả cao 
cho việc giảm cân. Các tác giả cũng đã phát hiện 
rằng dân cưăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) có tỷ lệ bệnh tim, cao huyết áp, đái 
tháo đường và béo phì thấp hơn.Ngoài ra, 
việc xem lại của các tác giả đề nghị là việc giảm 
cân ở những người ăn chay có uống sữa và ăn 


136 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


trứng (vegetarian) không phụ thuộc vào việc 
tập thể dục và xảy ra ở tỷ lệ khoảng 1 pound mỗi 
tuần. Các tác giả đã phát biểu thêm rằng chế độ ăn 
chay thuần đốt cháy nhiều calo hơn sau bữa ăn, 
tương phản với các chế độ ăn chaycó uống sữa và 
ăn trứng (vegetarian) có thể đốt cháy ít calo hơn 
vì thức ăn được lưu giữ dưới dạng chất béo.[13] 


Farmer và những người khác đề nghị các chế 
độ ăn chay có uông sữa và ăn trứng (vegetarian) 
có thể tốt hơn cho việc quản lý cân nặng và có thê 
có dinh dưỡng nhiều hơn các chế độ ăn có thịt. 
Trong nghiên cứu của các tác giả nảy, họ cho thấy 
những người ăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) mảnh khánh hơn các đối tác khảo sát 
của họ có ăn thịt. Những người ăn chaycó uống 
sữa và ăn trứng (vegetarlan) cũng đã được phát 
hiện dùng nhiều Magiê, Kall, Sắt, Vitamin BI, 
Vitamin B2, folate và các vitamin và ít chất 
béo toàn phần hơn. Các tác giả kết luậnrằng các 
chế độ ăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) là đầy đủ dinh dưỡng và có thể được 
khuyến nghị cho việc quản lý cân nặng mà không 
làm tồn hại đến chất lượng bữa ăn.{ 14] 


Năm 2009, Wang và Beysoun đã phân tích dữ 
liệu điển hình quốc gia được thu thập trong Khảo 
Sát Kiếm Tra Sức Khỏe và Dinh Dưỡng Quốc 
Gia 1999-2004. Mục đích nghiên cứu của các tác 
giả là phân tích các liên kết giữa việc dùng thịt và 
bệnh béo phì. Dùng sự suy giảm theo chiều dài và 


137 


TÂM DIỆU 


lôgíc phân tích, các tác giả đã cho thấy có một sự 
liên kêt giữa việc dùng thịt và bệnh béo phì .[15] 


Các bộ phận Điều Tra Triển Vọng Châu Âu 
Oxford về Ung Thư và Dinh Dưỡng đã đánh 
giá các thay đổi về cân nặng và BMI trong thời 
gian năm năm ở nam nữ ăn thịt, ăn cá, ăn chay có 
uống sữa và ăn trứng (vegetarian) và ăn 
chay thuần tại Vương Quốc Anh. Trong năm 
năm nghiên cứu, đạt được cân nặng trung bình 
hàng năm là thấp nhất trong số những người đã 
thay đôi chế độ ăn có chứa thực phẩm động vật ít 
hơn. Nghiên cứu cũng đã báo cáo một sự khác 
biệt đáng kể về chỉ số BMI được điều chỉnh theo 
tuổi tác, với những người ăn thịt có chỉ số BMI 
cao nhất và những người ăn chay thuần có chỉ số 
thấp nhất[l6] Các kết quảtương tự đã được 
Adventfist Health Study báo cáo.[ 17] 


Theo Sabaté và Wien, “Các nghiên cứu về dịch tê 
học cho thấy chế độ ăn chay có uống sữa và ăn 
trứng (vegetarian) đi cùng với chỉ số BMI thấp 
hơn và béo phì ở người lớn và trẻ em ít phô 
biến hơn. Một phân tích tổng hợp các nghiên 
cứu về chế độ ăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) ở người lớn ước tính một sự khác 
biệt về cân nặng giảm 7,6kg đối với nam giới và 
3,3kg đối với phụ nữ, dẫn đến chỉ số BMI thấp 
hơn 2 điểm. Tương tự, so sánh với những người 
không ăn chay, trẻ em ăn chay có uống sữa và ăn 
trứng (vegetarian) gầy hơn và sự khác biệt chỉ số 
BMI của họ trở nên lớn hơn ở tuổi dậy thì. 


138 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Các nghiên cứu khảo sát nguy cơ thừa cân và các 
nhóm thực phẩm và các kiểu chế độ ăn cho thấy 
dường như chế độ ăn dựa trên thực phẩmcó 
nguồn gốc từ thực vật là một sự tiếp cận có 
thê nhận ra để phòng ngừa bệnh béo phì ở trẻ em. 
Các chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từthực vậtcó tỷ trọngnăng lượngthấp và 
đường hỗn hợp, chất xơ và nước cao có thê 
tăngcảm giácno vàtiêu thụ năng lượng lúc 
nghỉ.”[I§] Các tác giả kết luận rằng nên khuyến 
khích các kiểu chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn góc từ thực vật đề có sức khỏe tốt nhất. 


Bệnh đái tháo đường (Bệnh tiểu đường) 


Các chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn sốc 
từ thực vật có thể đưa ra một sự thuận lợi cho 
những người không dựa vào thực phẩm có nguồn 
gốc từthực vật đối với sự ngăn ngừa và quản 
lý bệnh đái tháo đường. Các Adventist Health 
Study đã phát hiện những người ăn chay có uống 
sữa và ăn trứng (vegetarian) có khoảng 50% nguy 
cơ phát triển bệnh đái tháo đường như những 
người không ăn chay.[I9] Năm 2008, Vang và 
một số người khác đã báo cáo rằng những người 
không ăn chay có 74% có khả năng phát triển 
bệnh đái tháo đường trong một thời gian l7 năm 
hơn là những người ăn chay có uống sữa và ăn 
trứng (vegetarian). Năm 2009, một nghiên 
cứu với hơn 60,000 nam nữ đã phát hiện bệnh đái 
tháo đường phố biến ở những người theo chế 


139 


TÂM DIỆU 


độ ăn chay thuần là 2,9%, so với 7,6% những 
người không ăn chay.| L7] 


Một chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật, ít chất béo. không có thịt hoặc ít thịt 
có thể giúp ngăn ngừa và điều trị bệnh đái tháo 
đường, có thể bằng cách cải thiện độ nhạy cảm 
của insulin và làm giảm đề kháng insulin. 


Bamard và một số người khác đã báo cáo năm 
2006 các kết quả một thử nghiệm lâm sàng ngẫu 
nhiên so sánh chế độ ăn chay thuần, ít chất béo và 
chế độ ăn dựa theo các hướng dẫn của Hiệp 
Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ. Người theo chế 
độăn chay thuần, ít chất béo đã giảm mức 
HbA¡c của họ 1,23 điểm, so với 0,38 điểm cho 
những người theo chế độ ăn của Hiệp Hội Đái 
Tháo Đường Hoa Kỳ. Ngoài ra, 43% người theo 
chế độ ăn chay thuần, ít chất béo có thể giảm 
thuốc, so với 26% những người theo chế độ ăn 
của Hiệp Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ.[18] 


Bệnh Tim 


Trong Thử Nghiệm Thay Đổi Lối Sống Trong 
Bệnh Tìm (Lifestyle Heart Trial), Ornish đã phát 
hiện 82% bệnh nhân được chân đoán mắc bệnh 
tim theo chương trình của ông ấy đã có một số 
mức giảm xơ vữa động mạch Những thay 
đổi toàn diện về lỗi sống hình như là chất xúc tác 
đã dẫn đến sự suy giảm ngay cả bệnh xơ vữa 
mạch vành nghiêm trọng chỉ sau l năm. Trong 


140 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


chế độ ăn uống dựa trên thực phâm có nguồn gốc 
từ thực vật của ông ấy, 10% calo từ chất béo, 15% 
đến 20% từ protein và 70 đến 75% từ 
carbohydrate và cholesterol được hạn chế 5mg 
mỗi ngày. 


Lý thú là 53% của nhóm kiểm soát đã có tiến 
triên xơ vữa động mạch. Sau 5 năm, chứng hẹp 
trong nhóm thử nghiệm đã giảm từ 37,8% xuống 
34/7% (một sự cải thiệntương đốilà 7,9%). 
Nhóm kiểm soát đã trải qua một tiễn triển hẹp từ 
46,1% lên 57,9% (nặng hơn tương đối 27,7%). 
Lipoprotein tỷ trọng thấp đã giảm 40% vào thời 
điểm I năm và được duy trì ở mức 20% ít hơn 
đường cơ bản sau Š năm. Những sụt giảm 
này tương tự với các kết quả đạt được có dùng 
thuốc làm giảm lipid.[10,1 1] 


Trong lyon Diecf . HearrL Siudy, một” thử 
nghiệm ngăn ngừa thứ hai ngẫu nhiên về sau, de 
Lorgeril đã phát hiện nhóm can thiệp (vào thời 
điểm 27 tháng) đã giảm 73% các sự kiện mạch 
vành và giảm 70% trong tất cả các nguyên 
nhân gây tử vong. Chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải 
của nhóm can thiệp có nhiều thực phẩm từ thực 
vật, rau quả, trái cây và cá hơn là thịt. Bơ và kem 
đã được thay thế bằng bơ thực vật dầu cải. Dầu 
cải và dầu ôliu là các chất béo duy nhất được 
khuyến nghị.[22] 


Năm 1998, một phân tích có cộng tác sử dụng dữ 
liệu gôc từ 5 nghiên cứu tương lai được xem 


141 


TÂM DIỆU 


lại và báo cáo trong tờ nhật báo Public Health 
Nutriion. Phần tích đã so sánh tỷ lệ tử vong cụ 
thê do bệnh tim thiếu máu của những người ăn 
chay có uống sữa và ăn trứng (vegetarian) và 
những người không ăn chay. Những người ăn 
chay có uống sữa và ăn trứng (vegetarian) giảm tỷ 
lệ tử vong do bệnh tim thiểu máu 24% so với 
những người không ăn chay.[23] Nguy cơ bệnh 
tim thiếu máu thấp hơn có thể liên quan đến mức 
cholesterol thấp hơn ở những người ăn ít thịt 
hơn.[24| 


Mặc dù chế độ ăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) đi kèm với nguy cơ thấp hơn của 
nhiều bệnh mãn tính, các loại ăn chay có uống 
sữa và ăn trứng (vegetarian) khác nhau không thể 
có trải qua kết quả sức khỏe giống nhau. Điều chủ 
yếu là tập trung ăn một chế độ ăn lành mạnh, 
không chỉ là chế độăn chay thuần hoặc ăn 
chay có uống sữa và ăn trứng (vegetarian).[25] 


Cao huyết áp 


Năm 2010, Ủy Ban Tư Vấn Hướng Dẫn Chế 
Độ Ăn Uống đãthục hiện việc xem lại tài 
liệu nhằm xác định các bài viết nghiên cứu hiệu 
quả của các kiểu chế độ ăn đối với huyết áp ở 
người lớn. Chế độ ăn chay có uống sữa và ăn 
trứng (vegetarian) đi kèm với huyết áp tâm thu và 
huyết áp tâm trương đều thấp hơn.[26] Mỗi cuộc 
thử nghiệm chéo ngẫu nhiên đã phát hiện rằng 
chế độ ăn của người Nhật (ít muối và có nguồn 


142 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


sốc từ thực vật) đã làm giảm đáng kể huyết áp 
tâm thu.[27] 


Tỷ Lệ Tử Vong 


Ủy BanTư VẫnHướng Dẫn Chế Độ Ăn 
Uống cũng đã thực hiện việc xem lại tài liệu năm 
2010 nhằm xác định hiệu quả của chế độ ăn dựa 
trên thực phẩm có nguồn góc từ thực vật đối với 
bệnh đột quy, bệnh tim mạch, và toàn bộ tỷ lệ tử 
vong ở người lớn. Họ đã phát hiện răng chế độ 
ăn dựa trên thực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật đi kèm với việc giảm nguy cơ bệnh tim mạch 
và tỷ lệ tử vong so với các chế độ ăn không dựa 
trên thực phẩm có nguồn góc từ thực vật.[26] 


Lợi ích của các chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật đối với tỷ lệ tử vongtrước 
tiêncó thểdo bởiviệ giảmtiêu thụ thị 
đỏ.[28] Nhiều nghiên cứu đãghi nhận các lợi 
íchcủa việc tránh tiêu thụ quá mức thịt đỏ, đi kèm 
với giảm nguy cơtỷ lệtử vongdo tất cả 
các nguyên nhânvà giảm nguy cơtÿy lệtử 
vong do tim mạch.[29] Việc tiêu thụ ít thịt đi kèm 
với việc kéo dài tuôi thọ.[30] 


In 2012, Huang và những người khác đã thực 
hiện một phân tích tổng hợp nhằm điều tra tỷ lệ tử 
vong do bệnh tim mạch trong số những người ăn 
chay có uống sữa và ăn trứng (vegetarian) và 
người không ăn chay. Họ chỉ đưa vào các nghiên 
cứu báo cáo các nguy cơ tương đối và tương xứng 


143 


TÂM DIỆU 


95% khoảng tin cậy. Bảy nghiên cứu có tổng 
cộng 124.706 người tham gia đã được phân tích. 
.Những người ăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) có tỷ lệ tử vong do bệnh tim thiếu 
máu thấp hơn 29% so với những người không ăn 
chay.{3 I]. 


Các Mỗi Quan Tâm Y Tế về Chế Độ Ăn Dựa 
Trên Thực Phâầm Có Nguôn Gôc Từ Thực Vật 


Protein 


Nói chung, bệnh nhân theo một chế độ ăn dựa 
trên thực phẩm có nguồn góc từ thực vật không 
córủi rothiếu hụtprotein. Protein được hình 
thành từ các amino acid. Một số amino acid được 
gọi là các amino acid thiết yếu mà cơ thể 
không thê tông hợp được và phải nhận từ thức ăn. 
Các amino acid thiết yếu được tìm thây trong thịt, 
sản phẩm bơ sữa và trứng cũng như nhiều thực 
phẩm có nguồn gốc từ thực vật như hạt diêm 
mạch (hạt quinoa). Các amino acid thiết yêu cũng 
có thể nhận được bằng cách ăn phối hợp một số 
các thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Một số 
ví dụ có gạo lứt với các loại đậu và hummus với 
pita lúa mì nguyên cám. Do đó, một chế độ 
ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc từ thực 
vật cân đối tốt sẽ cung cấp số lượng amino acid 
thiết yếuphù hợọpvàngăn ngừa sự thiếu 
hụt protein.[33] 


144 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Đậu nành và các thực phẩm làm từ đậu nành là 
các nguôn protein tốt và có thê giúp làm giảm 
mức lipoprotein tỷ trọng thấp trong máu [34] và 
giảm nguy cơ gãy xương hông [35] và một số 
bệnh ung thư. 


Các chế độ ăn chay có uống sữa và ăn trứng 
(vegetarian) đi kèm với huyết áp tâm thu và tâm 
trương tháp hơn... 


Một nghiên cứu trong tờ Journal oƒ the American 
Medical Associaton [36] đã báo cáo rằng phụ 
nữ mắc bịnh ung thư vú thường xuyên dùng các 
sản phâm đậu nành có nguy cơ tái phát ung thư vú 
thấp hơn 32% và nguy cơ tử vong giảm đi 29% so 
với phụ nữdùng ít hoặc không dùng đậu 
nành.[36] Một phân tích 14 nghiên cứu, đã công 
bốtrong tờ Azmerican Journal oø‡_ Clinical 
Nưirition, đã cho thây việc tăng tiêu thụ đậu nành 
dẫn đến giảm 26% nguy cơ ung thư tiền liệt 
tuyên.[37] 


Vì những mối quan tâm đối với bản chất estrogen 
của sản phâm đậu nành, phụ nữ có tiền sửung thư 
vú nên trao đổi ý kiến với các bác sỹ ung thư về 
các thực phâm đậu nành. Ngoài ra, chất thay thế 
thịt có nguồn gốc từ đậu nành được chế biến quá 
mức thường có protein đậu nành tách ra cao và 
các thành phần khác không thể có lợi cho sức 
khỏe như các sản phẩm đậu nành được chế biến ít 
hơn (ví dụ tào hủ, bánh đậu nành (tempeh) và sữa 
đậu nành). 


145 


TÂM DIỆU 


Sắt 


Thức ăn có nguồn gốc từ thực vật có sắt, nhưng 
sắt trong thực vật có khả năng sinh học thấp hơn 
sắt có trong thịt. Thực phẩm có nguồn gốc từ thực 
vật giàu sắt gồm có đậu tây, đậu đen, đậu nành, 
cải bó xôi, nho khô, hạt điều, yến mạch, cải bắp 
và nước cà chua. Dự trữ sắt có thể thấp hơn ở 
những người theo chế độ ăn dựa trên thực 
phẩm có nguồn gốc từ thực vật và tiêu thụ ít hoặc 
khôngtiêu thụsản phẩmđộng vật. Tuy 
nhiên, Hiệp Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ công 
bố rằng thiếu máu thiết sắt là hiểm ngay cả ở 
những người theo chế độ ăn dựa trên thực 
phẩm có nguồn gốc từ thực vật [39] 


Vitamin B¡; 

Vitamin B¡¿ cần cho việc tạo máu và phân chia tế 
bào. Thiếu hụt vitamin B¡;là một vẫn 
đề rất nghiêm trọng và có thể dẫn đến thiếu máu 
hồng câu to và tổn hại thần kinh không thể hồi 
phụcđược. Vitamin B¡; do vị khuẩn tạo ra chứ 
không phải thực vật hay động vật tao ra. Những 
người theo chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật không có sản phẩm động 
vật có thê bị thiếu hụt B¡; và cần bổ sung vào chế 
độ ăn của họ bằng viammn B¡; hoặc thực 
phâmtăng cường vitamin B›. 


Calcium và Vitamin D 


146 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


Việc tiêu thụ canxi có thể phù hợp trong một chế 
độ ăn cân đối, được lên kế hoạch cần thận, dựa 
trên thực phâm có nguồn gốc từ thực vật. Những 
người không ăn thực phẩm thực vật có hàm lượng 
canxi cao có thê có nguy cơ giảm khoáng hóa 
xương và gãy Xương. Tuy nhiên, các nghiên 
cứu đã cho thấy nguy cơ gãy xương là tương 
tự đối với người ăn chay có uông sữa và ăn trứng 
(ăn chay không thuần) và người không ăn chay. 
Điều quan trọng cho sức khỏe của xương là tiêu 
thụ canxi phù hợp mả dường như không tương 
ứng với cácsở thíchăn uông. Một sô nguôn 
canxi đáng kế bao gồm tàu hủ, mù tạt và cải củ 
turnip, cải thìa và cải xoăn. Rau bina (cải bó xôi) 
và một số thực vật khác có canxi, mặt dù nhiều 
nhưng có oxalate vào do đó kém hấp thu. 


Thiếu hụt Vitamine D là thông thường trong toàn 
bộ dân cư. Các sản phẩm có nguôn gôc từ thực 
vật như sữa đậu nảnh và hạt ngũ cốc có thể tăng 
cường đểcung cấpnguồn Vitamin Dphù 
hợp. Các nguồn bổ sung được khuyên nghị cho 
những người có nguy cơ tỷ trọng chất khoáng 
trong xương thấp và cho những người được phát 
hiện thiếu hụt vitamin D. 


Acid Béo 

Các acid béo thiết yêu là những acid béo mả con 
người phải tiêu thụ đê tôt chosức khỏe vì cơ 
thê chúng ta không tông hợp được chúng. Chỉ có 


147 


TÂM DIỆU 


hai loại acid béo như thế được biết đến: acid 
linoleic (acid béo omega-6) và acid alpha-linoleic 
(acid béo omega-3). Ba loại acid béo khác chỉ cần 
thiết tùy theo điều kiện: acid palmritoleic (acid béo 
không bảo hòa đơn), acid lauric (acid béo bảo 
hòa) và acid gamma-linolenic (acid béo omega- 
6). Sự thiếu hụt các acid béo thiết yêu có thể biêu 
hiện như các bất thường da, tóc và móng. 


Các acid béo mà người ăn chay thuần có khả 
năng thiếu hụt nhất là các chất béo omega-3 (các 
chất béo n-3). Các tiêu thụ dạng thực vật có chất 
béo omega-3, acid alpha-linolenic cũng thấp ở 
những người ăn chay thuần. Việc tiêu thụ đầy đủ 
các chất béo n-3 đi kèm với giảm xảy ra bệnh tim 
và đột quy. Các bác sỹ nênnhấn mạnh các 
loại thực phẩm có nguôồn chất béo n-3 tốt. Các 
chất béo đó có trong hạt lanh, dầu hạt lanh, quả óc 
chó và dầu cải. 


Kết Luận 


Một chế độ ăn lành mạnh dựa trên thực phẩm có 
nguồn sốc từ thực vật cần lập kế hoạch, nhãn đọc 
được vả sự rèn luyện. Các khuyến nghị cho bệnh 
nhân muốn theo một chế độ ăn dựa trênthực 
phẩm có nguồn gốc từthực vậtcó thể bao 
gồm việc ăn nhiều loại trái cây và rau quả có thê 
có các loại đậu, rau củ, hạt, quả hạnh và thực 
phẩm nguyên hạt và tránh hoặc giới hạn các sản 
phâm động vật, chất béo bổ sung, dầu và các chất 
đường tinh chế hoặc chế biến. Những lợi íchchính 


148 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


cho những bệnh nhân quyết định bắt đầu một chế 
độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn sốc từ thực 
vật là khả năng giảm số thuốc họ dùng điều 
trị nhiều tình trạng mãn tính khác nhau, giảm cân 
nặng cơ thê, giảm nguy cơ ung thư và giảm nguy 
cơ tử vong do bệnh tim thiếu máu. 


Một chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật không phải là một chương trình hoặc 
được cả hoặc mắt hết, mà là đáp ứng nhu cầu cách 
sông cho mỗi cá nhân. Đặc biệt chế độ ăn đó có 
thể có lợi cho những người mắc bệnh béo phì, 
bệnh đái tháo đường Loại 2, cao huyết áp, rỗi 
loạnlpidd hoặc bệnh tim mạch. Các lợi 
ích được ghi nhận sẽ lên quan đến mức tuân 
thủ và lượng thực phẩm động vật được tiêu thụ. 
Các hình thức chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn gốc từ thực vật nghiêm ngặt có ít hoặc 
không có sản phẩm động vậtcó thể cần cho 
những người có bệnh không thê giải phẫu được 
hoặc bệnh động mạch vành nghiêm trọng. Bác sỹ 
có thể kê toa chế độ ăn dựa trên thực phẩm có 
nguồn sốc từ thực vật, ít muối cho những người 
cao huyết áp hoặc tiền sử gia đình có bệnh động 
mạch vành hay đột quy. Bệnh nhân bị béo phì và 
mắc bệnh đái tháo đường sẽ có lợi từ một chế độ 
ăn dựa trên thực phẩmcó nguồn gốc từ thực 
vật có số lượng trái cây và rau quả vừa phải và 
sản phẩm động vậtít chất béoít nhất. Béo 
phì nghiêm trọng có thể cần tư vấn và quản lý ban 
đầu bằng một chế độ ăn ít calo hoặc chế độ ăn rất 
ít calo và sự giám sát của đội ngũ bác sỹ. Bệnh 


149 


TÂM DIỆU 


nhân mắc bệnh thận có thể cần một chế độ ăn dựa 
trên thực phẩm có nguồn gốc từthực vật với 
các hạn chế đặc biệt, ví dụ trái cây và rau quả 
nhiều Kali và Phốt pho. Cuối cùng, bệnh nhân 
mắc bệnh tuyến giáp sẽ cầncân thận khi 
dùngthực phẩmcó nguồn gốcthực vật là 
goitrogen vừa phải như đậu nành, rau quả họ cải 
chưa nâu chín, khoai lang và bắp. Bác sỹ 
phải thông báo cho các bệnh nhân này biết việc 
nâu các loạirau này làm cho các goitrogen 
không hoạt động. 


Bác sỹ phải tán thành việc đã đến lúc tách khỏi 
các thuật ngữ như ăn chay thuần (vegan) và ăn 
chay có uông sữa vả ăn trứng (vegetarian) và bắt 
đầu nói về việc ăn thực phâm có nguôn gốc từ 
thực vật, lành mạnh, nguyên hạt (chủ yêu trái cây 
và rau quả) và giảm tối thiểu việc dùng thịt, trứng 
và các sản phẩm bơ sữa. Phải thông báo cho bác 
sỹ về các khái niệm này nên họ có thể hướng dẫn 
cho nhân viên và bệnh nhân. 


Một chuyên gia về dinh dưỡng có đăng ký phải là 
một phần của đội ngũ chăm sóc sức khỏe lập ra 
một chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật cho các bệnh nhân mắc bệnh mãn 
tính, đặc biệtnêu có liên quan đến nhiều loại 
thuốc. Tùy thuộc vào các điều kiện cơ bản, bệnh 
nhân mắc bệnh mãn tính dùng nhiều loại thuốc 
cần được theo dõi chặt chẽ mức đường máu thấp, 
huyết áp thấp hoặc sụt cân nhanh. Nếu những việc 
này xảy ra, bác sỹ có thêcần phảiđiều 


150 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


chỉnh thuốc. Trong một số trường hợp như trường 
hợp được trình bày tại đây, cần loại bỏhoàn 
toàn một số loại thuốc. Mặc dù ñØuy CƠ thiếu 
hụt có thê thập nhưng đội ngũ chăm sóc sức 
khỏe cần biết rằng một bệnh nhân tích cực tận tụy 
theo một chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguôn 
gốc từthực vậtnghiêm ngặt có thể cần theo 
dõi sự thiếu hụt một số chất dinh dưỡng như 
được tóm tắt trên đây. 


Mục đích của bài này là giúp các bác sỹ hiểu 
được các lợi ích tiềm năng của chế độ ăn dựa 
trênthực phẩm có nguồn gốc từ thực vật, cuối 
cùng củng nhau làm việc để tạo ra một sự thay 
đổi trong xã hội đối với dinh dưỡng dựa trên thực 
phẩm có nguồn gốc từ thực vật. Ít nhất có chứng 
cứ về chất lượng vừa phải từ tài liệu là các chế độ 
ăn dựa trên thực phâm có nguồn gốc từ thực vật 
đi kèm với việc giảm cân đáng kể và giảm nguy 
cơ bệnh tim mạch và tỷ lệ tử vong khi so sánh với 
các chế độ ăn không dựa trên thực phẩm có nguồn 
sốc từ thực vật. Các dữ liệu này đề nghị các chế 
độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn sốc từ thực 
vật có thể là một giải pháp thực tếnhằm ngăn 
ngừa và điều trị các bệnh mãn tính. 


Cần nghiên cứu thêm đề tìm các cách làm cho các 
chế độ ăn dựa trênthực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật bình thường mới cho các bệnh nhân vả 
nhân viên của chúng ta. Chúng ta không thê chữa 
được các bệnh mãn tính nhưng chúng ta có thể có 
khả năng ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh mãn 


151 


TÂM DIỆU 


tính đó bằng cách thay đối cách thức ăn uống. 
Với sự giáo dục và theo dõi cho việc tuân thủ triệt 
để, chúng ta có thể làm cho kết quả sức khỏe trở 
nên tốt hơn. Các mẫugia đìnhvà các đồng 
nghiệp khác, những người có thể không sẵn lòng 
hỗ trợ nỗ lực của những người đang cô găng thay 
đổi là một thách thức cần phải vượt qua. 


Chúng ta nên mời đồng nghiệp của chúng ta, bệnh 
nhân và gia đình bệnh nhân chia sẻ cho một quá 
trình ra quyết định nhằm mục đích chấp nhận một 
chế độ ăndựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từthực vậtvà mộtchương trình tập thể 
dục thường xuyên. Chúng tanên mời các đội 
chăm sóc sức khỏehoàn tấtkhóa học vẻ ăn 
uống lành mạnh và sống tích cực. Chúng ta nên 
khuyến khích nhân viênam hiểuvề dinh 
dưỡng dựa trên thực phẩm có nguôn gốc từ thực 
vật. Cuối cùng, chúng ta nên khuyến khích việc 
thực hiện-hướng đến kết quả có thể đo lường 
được, có thể bao gồm: 


1. tỷ lệ phần trăm bác sỹ đã hoàn tất khóa học về 
dinh dưỡng có trao đổi ý kiến về lợi ích của một 
chế độ ăn dựa trênthực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật và tập thể dục; 

2.tỷ lệ phần trăm các bệnh viện, quán cà phê 
của chúng ta và các bác sỹ của chúng ta vả các cơ 
sở hội họp của các bác sỹ phục vụ bữa ăn phù 
hợp với chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn 
gôc từ thực vật; 


152 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


3. tỷ lệ phần trăm bệnh nhân trên danh sách của 
bác sỹ bị béo phì và đã hoàn tất khóa học về quản 
lý cân nặng và dinh dưỡng có nhẫn mạnh đến một 
chế độ ăn dựa trênthực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật; và 

4. tỷ lệ phần trăm bệnh nhân trên danh sách của 
bác sỹ mắc bệnh cao huyết áp, bệnh béo phì, 
cholesterol cao hoặc bệnh tim mạch đã hoàn 
tất khóa học về dinh dưỡng có nhắn mạnh đến 
một chế độ ăn dựa trên thực phẩm có nguồn gốc 
từ thực vật. 


Thường thì bác sỹ phớt lờ đi các lợi ích tiềm năng 
về chế độ dinh dưỡng tốt và nhanh chóng kê toa 
thuốc thay vì cho bệnh nhân một cơ hội để điều 
chỉnh bệnh của họ thông qua việc ăn uốnglành 
mạnh và sống tích cực. Nếu chúng ta phải hạ thấp 
dịch bệnh béo phì và giảm biến chứngbệnh mãn 
tính, chúng ta phải xem xét việc thay đổi về tư 
duy văn hóa từ "sống để mà ăn" thành "ăn để mà 
sông." Tương lai của việc chăm sóc sức khỏe sẽ 
liên quan đến tiền triển tới mô hình tập trung vào 
việc ngăn ngừa và điều trị bệnh, không phải là 
thuốc hay thủ tục phẫu thuật mà là việc phục vụ 
trái cây và rau quả khác đi. 


Tác Giả bài viết: 

Philp J Tuso, MD 

Regional Co-Lead for the Complete Care 
Program of the Southern California Permanente 
Medical Group and the National Physician Lead 
for the Care Management Institute”s Total Health 


153 


TÂM DIỆU 


Program. E-mall: gro.pk@osut.J.pillihp. 
Mohamed H Ismail, MD 


Physician at the Riverside Medical Center in CA. 
E-mail: øsro.pk@liamsI.h.demahom. 

Benjamin P Ha, MD 

Assoclate Area Medical Director for Family 
Medicine at the Bakersfield Medical Center In 
CA. E-mail: sro.pk@ah.p.nimajneb. 

Carole Bartolotto, MA, RD 

Senior Consultant for Regional Health Education 
for the Southern California Permanente Medical 
Group. E-mail: sro.pk(@ottolotrab.a.elorac. 








Dịch gia: 

Tường Anh Xuan Ha 

Legal Translator Mobile phone: 0903033880 - 
0903872296 Skype: Lam Ha 64 


Nguồn: Perm J. 2013 Spring; 17(2): 61-66. doi: 
10.7812/TPP/12-085 
http:/www.ncbI.nlm.nih.gov/pmc/articlesˆPMC3 
662288/ 


154 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


l6 


NGHIÊN CỨU MỚI 
VỀ SỰ LIÊN HỆ GIỮA VIỆC TIÊU THỊ 
ĐẬU NÀNH VỚI BỆNH UNG THƯ VÚ 


Một nghiên cứu mới từ Viện Đạt học THƒ¡s đã 
phát hiện ra rằng việc tiêu thụ đậu nành có thể 
liên quan đến kết quả tốt hơn ở những bệnh 
nhân ung thư vú. 


Lời ban biên tập: Trưởng Khoa Học Dinh Dưỡng 
triedman School öoƒ NutriHon Sclence and Policy 
thuộc Dniversiy 0ƒ THỨIS là một trong top 10 
trường đại học danh tiếng về dinh dưỡng. Công 
trình nghiên cứu về đậu nành dưới đây đã được 
thực hiện bởi nhóm các nhà khoa học bao gôm 
bác sĩ y khoa và tiến sĩ dinh dưỡng học và điều 
quan trọng hơn hết là được tài trợ bởi chính phú 
như bộ y tế sức khoẻ, các viện quốc gia chuyên 
nghành về tìm mạch và ung thư (hoàn toàn không 
có ngân khoản bảo trợ bởi các đại công ty nhự 
đậu nành hay đại công ty thực phẩm thị) 


155 


TÂM DIỆU 


(UPI) Nghiên cứu mới nhất của Viện Đại học 
Tuf đã bác bỏ giả thuyết cho rằng việc tiêu thụ 
đậu nành làm tăng mức estrogen và có thể dẫn 
đến ung thư vú ở phụ nữ. 


Trong quá khứ, đã có những tranh luận về VIỆC 
nên hay không nên ăn đậu nành vì mối quan tâm 
đến estrogen có thê làm gia tăng nguy cơ ung thư 
vú,một căn bệnh ung thư phổ biến nhất với thụ 
thể estogen dương tính (estrogen receptor- 
positive breast cancer). 


Isoflavone - thành phần của đậu nành có tính chất 
estrogen - đã làm chậm sự phát triển của tế bào 
ung thư vú trong các nghiên cứu ở phòng thí 
nghiệm, và các phân tích dịch tễ học ở phụ nữ 
miền Đông Á bị ung thư vú đã phát hiện mối liên 
hệ giữa lượng 1soflavone cao hơn và giảm tỷ lệ tử 
vong. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác đã gợi ý 
rằng các tác dụng giống estrosen của các 
isoflavone có thể làm giảm hiệu quả của các liệu 
pháp hormone (còn gọi là nội tiết tổ hay kích 
thích tố) được sử dụng để điều trị ung thư vú ", 
Tiến sĩ Fang Fang Zhang, thuộc Trường Khoa 
Học Dinh Dưỡng Friedman thuộc Viện Đại học 
Tufs cho biết theo một thông cáo báo chí của 
trường. 


156 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


"Do sự chênh lệch này nên vẫn chưa rõ liệu có 
nên khuyên khích hoặc tránh sử dụng chât 
1soflavone cho bệnh nhân ung thư vú”, ông nói. 


Isoflavone có tính chất chống oxy hoá, chống 
viêm, chống các tác động gây ức chế và các ảnh 
hưởng khác có thê ảnh hưởng đến sự sống còn và 
tăng trưởng của khối u ung thư. 


Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra mối quan hệ giữa 
lượng isoflavone trong đậu nành và tử vong từ bất 
kỳ nguyên nhân nào trong 6.355 phụ nữ Mỹ và 
Canada mắc bệnh ung thư vú trong giai đoạn chín 
năm. 


Kết quả cho thấy những phụ nữ bị ung thư vú, 
những người tiêu thụ một lượng lớn 1soflavone, 
có nguy cơ tử vong thấp hơn 21 phần trăm so với 
những phụ nữ tiêu thụ một lượng nhỏ. Sự sụt 
giảm này chủ yếu được tìm thấy ở những phụ nữ 
có dạng ung thư vú thụ thể không nhận dạng hóc 
môn và những người không được điều trị bằng 
liệu pháp chống estrogen. Nghiên cứu cho thấy 
không có sự liên quan giữa mức uống isoflavone 
cao và tỷ lệ tử vong cao hơn ở phụ nữ sử dụng 
thuốc điều trị bằng nội tiết tố. (hormonal therapy). 


"Dựa trên kết quả của chúng tôi, chúng tôi không 


157 


TÂM DIỆU 


thấy tác động bắt lợi của việc ăn uống đậu nành ở 
những phụ nữ được điều trị bằng nội tiết tố", 
Zhang nói. "Đối với phụ nữ có ung thư vú ung 
thư thụ thể kích thích tố, các sản phẩm thực phẩm 
từ đậu nành có thể có tác dụng bảo vệ. Phụ nữ 
không được điều trị nội tiết tố như là một liệu 
pháp điều trị ung thư vú của họ có một liên kết 
yêu hơn, nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê". 


Bản nghiên cứu được công bố tại: published ¡in 
the Journal Cancer. 

Biên tập bản tin: 
http://www.upI.com/Health_News/ 

Các tác gia công trình nghiên cứu: 

Fang Fang Zhang MD, PhD, 

Danielle E. Haslam MS, 

Mary Beth Terry PhD, 

Julia A. Knight PhD, 

lrene L. Andrulis PhÙD, 

Mary B. Daly MD, PhD, 

Saundra S. Buys MD, 

Esther M. John PhD 

First published: 6 March 2017 Full publication 
history 

Bài viết bởi Amy Wallace l 6 tháng 3 năm 2017 
Tâm Linh chuyên ngữ 3/7/2017 


158 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 
Chú thích của người dịch: 


Liệu pháp kích thích tố hay còn gọi Liệu pháp 
Hormon (hormone therapy) nhằm ngăn chặn sự 
tăng trưởng của ung thư vú thụ thể kích thích tố 
dương tính (hormone receptor-positive) Liệu pháp 
sử dụng một hoặc nhiều kích thích tố nữ, estrogen 
và progestin, đôi khi là testosterone, để điều trị 
các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh. 


Thuốc nội tiết là thuốc có chứa hormon. Hormon 
là những chất sinh học được bài tiết bởi các tuyến 
nội tiết trong cơ thẻ, trực tiếp vào máu rồi được 
chuyên chở đến các cơ quan để điều hòa hoạt 
động của các cơ quan này. 


159 


TÂM DIỆU 
Vệ tác giả 


Tâm Diệu, pháp danh, Cư sĩ Phật giáo, sinh năm 
1943 tại Việt Nam, là Chủ biên website Phật giáo 
Thư Viện Hoa Sen & Nhà xuất bản Ananda Viet 
Foundation. Hiện đang định cư tại bang 
California, Hoa Kỳ. 


Các sách đã xuât bản: 


e Thực Phẩm Ra Đậu Qua Lăng Kính Khoa Học, 
Nxb Văn Nghệ, California 1997 


e Quan Điểm Của Đạo Phật về Ăn Chay, Nxb 
Phương Đông 2010 


e Đậu Nành Nguồn Dinh Dưỡng Tuyệt Hảo, Nxb 
Phương Đông 2010 


e Dinh Dưỡng Ngăn Ngừa Bệnh Tật Nxb Hoa 
Sen 2005 


e Cẩm Nang Cư Sĩ, Nxb Phương Đông 2008 


e Phật Pháp Trong Đời Sống, Nxb Hồng Đức 
2014 


160 


ĂN CHAY QUA LĂNG KÍNH KHOA HỌC 


161 


